Viên Diệu - Phổ Huệ 
Khả Triết - Chí Hải 


SỨC SÓNG 
THIÊN MÔN 


\ ị 
\ \ / 
\| | 
NNVV| || 1/2 ø 


¬—— /⁄⁄⁄ 
xNNN ⁄⁄ 
⁄⁄⁄⁄ so _— 


NHÀ XUẤT BẢN TÔNG HỢP TP. HÒ CHÍ MINH 





LỜI GIỚI THIỆU 


Nói sức sống của thiên tông là nhằm nói 
mạng mạch của Phật pháp, cốt tủy của đạo Phậi. 
Phật pháp được hiện bày như ngày hôm nay, 
chính là nhờ sức sống này, toát lên từ sự thể hiện 
của các bậc chân nhân vô cùng khoáng đạt. 

Ai hiểu nồi một giọt sữa sư tử làm tan sáu 
đấu sữa lừa? Một tráng sĩ Tung Sơn chặt tay thuở 
nào, một Đơn Hà đốt tượng Phật và vô số những 
bậc chân nhân với vô vàn biểu hiện, chọt hóa 
mênh mông. Thật chất ngắt! Thật diệu kỳ! 

Từ khi chánh nhãn mở sáng toàn cõi trời 
đông, những tiếng quát định tai nhức óc, thét lên 
vang dội. Vâng. đông ló dạng, chánh pháp này vào 
tay lão Hán, hiển hiện nguyên vẹn “Bản lai vô nhất 
vật.” Từ đó sức sống tràn bờ, để rôi tiếng vang 
chạm cành trúc ở Bạch Nhai cũng đánh ngã được 
cả một thành trì văn tự, nơi Long Đàm thôi tắt một 
ngọn đèn trong đêm cũng thui sạch cả gánh Kim 
Cang sớ giảng ... Những chiêu thuật sắc bén thân 
tốc như vậy vô "hình trung tồn đọng, hình thành 
một sức sông mãnh liệt, vượt thoát, sức sống thiên 
môn. 

Với tâm thành hành thiên chân thiết và tinh 
thần cần câu học hỏi các bậc cỗ đức không biết 
chán mỏi, chư huynh đệ tại Thiên viện Thường 
Chiếu sau một thời gian hành trì tu tập đã có 
những niêm tin nhất định. Anh em không ngại sở 
học còn cạn mỏng, cùng nhau sưu tập và chú dịch 


Ỷ 


những mẫu thiên thoại này, chỉ mong được chia sẻ 
chút niềm vui với thiện hữu tri thức khắp nơi, gọi là 
một chút duyên lành nơi cửa không. 

Nhận thấy sự có gắng đáng được tán dương 
của chư huynh đệ, tôi mạo muội giới thiệu đến quý 
độc giả dịch phẩm Sức Sống Thiên Môn, như là sự 
đồng cảm và khích lệ anh em tiễn lên nhiêu hơn 
nữa trên bước đường tu học, hành thiên. 


Thiên viện Thường Chiếu, ngày 19-07-Kỷ Sửu 


THÍCH NHẬT QUANG 


1. KHÔNG CÀN LAU CHÙI 


nh 


T16 Em Xe Phú ng mP 
na n6 nu ca 
ˆf-z rẻ, vàn 






h 





Có một thanh niên tính tình hung hãn, hay nổi 
giận và gây sự đánh nhau, cho nên mọi người rất 
ghét anh ta. Một ngày nọ, anh ta tình cờ đi lang 
thang đến chùa Đại Đức, gặp lúc Thiền sư Nhất 


9 


Hưu đang thuyết pháp, sau khi nghe xong liền có 
chút tỉnh ngộ và phát nguyện sửa đổi những việc 
làm sai trái trước đây, nên thưa với Thiền sư rằng: 

- Thưa thầy! Vì để cho mọi người khỏi chán 
ghét, từ nay về sau con không còn đánh nhau nữa. 
Giả sử như có người phun nước bọt lên mặt, con 
sẽ lau chùi và im lặng nhẫn chịu mà đi nơi khác! 

Thiền sư Nhất Hưu nói: 

- Ô! Hà tất phải làm như thế, hãy để cho 
nước bọt tự khô đi, cần gì phải lau chùi! 

- Làm sao có thể nhẫn chịu được như thế? 

Thiền sư Nhất Hưu nói: 

- Ở đây không có cái gì để nhẫn chịu, hãy 
xem như là con muỗi đang đậu trên mặt mình, 
không cần phải đập hay mắng nó. TUY bị phun 
nước bọt lên mặt, nhưng không phải là sỉ nhục gì, 
cứ nở nụ cười thật tươi với họ. 

- Nhưng nếu đối phương không phun nước 
bọt mà vung quả đấm tấn công thì con phải làm 
thế nào? 

- Ô! Không nên để ý! Có đáng gì một quả 
đấm. 

Vừa nghe Thiền sư Nhất Hưu nói xong, gã 
hung hãn ấy không thể kìm chế nỗi lòng nóng giận, 
bèn giáng một quả thôi sơn vào đầu Thiền sư, rồi 
hỏi: 

- Thiền sư! Cảm thấy thế nào? 

Thiền sư Nhất Hưu bình thản nói: 

- Đầu của ta cứng như đá, chẳng hề hấn gì, 
nhưng nắm tay của anh chắc đau dữ lắm! 


10 


Người thanh niên im lặng không nói được 
một lời. 


Lời bình: 

Ở đời không luận là việc gì, nói nghe thì rất 
dễ mà làm thì rất khó. Nói không hê nóng giận, 
nhưng khi đối diện với hoàn cảnh bức xúc thì 
không thể làm chủ được chính mình. 

Cho nên Thiên sư nói: “Nói nghe như đã ngộ, 
khi gặp cảnh liên mê.” Đây là miêu tả trường hợp 
này. 


2. LÀM ÁC VÀ TU THIỆN 


Có một học tăng đến hỏi Thiền sư Tuần 
Cực: 

- Thế nào là người tu hành làm việc 
thiện? 

- Như người bị đeo gông cùm. 

- Thế nào là người tà ác làm việc sai 
quấy? 
- Như người tu thiền nhập định. 
HE se 





„nh sà<, cẢ. dÊR TC 


t⁄ẽ „À2 Tụ Ê 8 le, 
_=_` 
.— 


dè* 


Xao 
T...¬ 


- Học tăng căn tính ngu muội, mà lời 
dạy trên thật là khó hiểu, cúi xin Ngài từ bi 
dùng lời giản dị dễ hiểu để khai thị! 

Thiền sư Tuấn Cực nói: 

- Sở dĩ gọi là người ác, vì ác không 
theo thiện. Còn gọi là người thiện, vì thiện 
không theo ác. 

Học tăng như rơi vào trong đám sương 
mù, mờ mịt không biết gì. Rất lâu sau, 
Thiền sư Tuấn Cực hỏi học tăng: 

- Hiểu chăng? 

- Chẳng hiểu. 

Thiền sư Tuấn Cực nói: 

- Người làm ác thì không nghĩ điềuthiện, 
còn người làm thiện thì không có tâm ác, 
cho nên nói thiện ác giống như mây nỗi, 
hoàn toàn không có chỗ sinh nên không có 
chỗ diệt. 

Vị tăng nghe rồi liền ngộ. 


Lời bình: 

Thiện và ác là hai danh từ của thế gian, 
khi làm việc tốt thì gọi là thiện, khi làm việc 
xấu thì gọi là ác. Thiện có quả báo thiện, ác 
có quả báo ác, nhân quả ba đời thật rõ ràng 
phân minh. Như đứng trên sự tướng mà nói, 
thì dẫu cho có gây tạo một tí nhỏ cũng 
chẳng phải là không. Nhưng dựa trên bản 
tính mà nói, thì thiện ác vốn chẳng có, nếu 
hành giả không còn phân biệt thiện ác thì 


13 


gọi là kiến tính, (nhận biết mặt thật xưa nay 
của chính mình). Nên nói: 


HE ÄR 2k 2 HH dò l§ 
db 3 TƯ HỆ ÍỆ JR ®% 


Tội ác bồn không do tâm tạo, 

Tâm nhược vong thời tội diệc không. 
Dịch: 

Tội ác vốn không do tâm tạo, 

Tâm trong sạch rồi tội cũng không. 


Làm thiện là cái gông sắt, còn làm ác 
gọi là thiên định, đây là chỗ đặcbiệt của 
Thiên sư. Nếu dựa trên lý mà nói thì người 
biết tích phước mà còn chấp trước vào 
phước báo nhân thiên, chẳng phải là gông 
cùm đó sao? Làm ác tuy có sa 
đọavàođường ác, nhưng bản tính Phật 
không mất. Cho nên, Thiên sư Tuần Cực 
phát khởi tâm từ mà chỉ bày chỗ cao xa, 
nhắc cho chúng ta chớ vì chuyện thiện ác 
mà bị mê hoặc. Nên biết, khi làm thiện mà 
luôn dính mắc vào pháp hữu vi, cho là giải 
thoát cứu cánh, thì đây thật là sai lầm; còn 
khi làm ác mà lại nản lòng thất chí, cho là 
đời người không còn hy vọng phục thiện, thì 
ý nghĩ này cũng là một sai làm lớn. 

Thật ra: “Thiện ác đêu là pháp, nhưng 
pháp thì chẳng phải thiện ác.” 

14 


3. THƠ KỆ LUẬN ĐẠO 


LG, 


"= 


'== K^R. 







“ F— — ca 


+ 


=.=EEs 


“+ =h TL rộn — 


Tô Đông Pha khi đến chùa Đông Lâm ở Lô 
Sơn, có làm một bài thơ thât ngôn tứ tuyệt: 


15 


B 5ñ mm &Ã lŠ Kí 
li f4 # 3E ïš ft 6 
 #® JA  JH + f1 
ñb H úøHm fJ % 1 À 


Khê thinh tận thị quảng trường thiệt, 
Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. 

Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, 

Tha nhật như hà cử tự nhân. 

Dịch: 

Tiếng suối chính là Phật Diệu Âm, 
Màu non nào chẳng phải pháp thân. 
Đêm làm tám muôn bốn ngàn kệ, 
Sáng ra làm sao nói cùng người? 


Hai câu thơ đầu của bài thơ này, khí thế 
mạnh mẽ, làm chắn động lòng người. 

Một hôm, Thiền sư Chứng Ngộ đi đến yết 
kiến Thiền sư Am Nguyên. Hai người cùng nhau 
trò chuyện thâu đêm, Thiền sự Chứng Ngộ nêu lên 
bài kệ của Tô Đông Pha ở chùa Đông Lâm, đồng 
thời khen ngợi rằng: 

- Không phải dễ dàng đến được chỗ này! 

Am Nguyên không đồng ý, phê bình rằng: Sự 
nhìn nhận này hoàn toàn chưa thấy được lối đi, thì 
chỗ nào nói là đã đến được mục tiêu? 

Chứng Ngộ nói: 


B 5ñ mm &Ã lŠ Kí 
16 


li f # 3E ïš ft 6 


Khê thinh tận thị quảng trường thiệt, 
Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. 

Dịch: 

Tiếng suối chính là Phật Diệu Âm, 

Màu non nào chẳng phải pháp thân. 


Nếu chẳng đến được cảnh giới ấy, thì làm gì 
có tin tức này? 

Am Nguyên đáp: 

- Ông ta chỉ là kẻ ở bên ngoài cửa mà thôi. 

Chứng Ngộ nói: 

- Xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con? 

Am Nguyên đáp: 

- Ông hãy ở đây mà dụng tâm tham cứu, thì 
có thể biết được bản tính ở chỗ nào? 

Chứng Ngộ nghe rồi mù tịt, suốt đêm suy 
nghĩ, không có cách gì ngủ được. Đến khi trời 
sáng mà cũng không hay biết, chợt nghe tiếng 
chuông, bỗng nhiên khai ngộ, dứt sạch nghi ngờ, 
nói: 


3 W h L ÄÁ 8ê H 
lệ {U lấ HH ñY 5Š H 
B` đi RE HE LỊ  fấ 
#Ẹ tị #Ợ ZK ý Ấ& À 


Đông Pha cư sĩ thái nhiêu thiệt, 
17 


Thinh sắc quan trung dục thấu thân. 
Khê nhược thị thinh sơn thị sắc, 

Vô sơn vô thủy hảo sầu nhân? 

Dịch: 

Cư sĩ Đông Pha quả lắm lời, 

Muốn thoát thân qua cửa sắc thỉnh. 
Nếu suối là thỉnh non là sắc, 

Không còn sơn thủy chẳng buồn sao? 


Rồi cầm bài kệ đến trình Thiền sư Am 
Nguyên. 

Ngài Am Nguyên nói: 

- Ta đã bảo với ông, Đông Pha chỉ là kẻ ở 
bên ngoài cửa mà thôi! 


Lời bình: 

Thiên, không thể dùng ngôn ngữ để nói, 
không thể dùng văn tự để miêu tả, cũng không thể 
dùng tâm để suy nghĩ; thiên, phải hoàn toàn ngộ 
thấu qua mới có được sự thê nhận chân chánh. 
Thiên sư Chứng Ngộ suốt một đêm trầm tư suy 
nghĩ, cuối cùng nhờ nghe được tiếng chuông mà 
đã mở toang cánh cửa tâm, đó cũng là cảnh giới 
không đồng giữa Ngài và Tô Đông Pha. 


4. HỎI ĐÁP NHÀ THIÊN 


Thiền sư Động Sơn lúc mới gặp Thủ tọa Sơ. 
Thủ tọa Sơ nói: 

- Lạ thật! Lạ thật! Thế giới Phật đạo sâu xa 
không thể biết được. 

Thiền sư Động Sơn nhân đó hỏi: 

- Thế giới Phật đạo có thể hay không thể biết 
được, chúng ta tạm thời không nên bàn đến. Hiện 


- 





tại xin hỏi ông, người nói về thế giới Phật đạo rốt 
cuộc là người ở thê giới nào? 


19 


Thủ tọa Sơ lặng thinh không đáp. Thiền sư 
Động Sơn lại hỏi: 

- Vì sao ông không trả lời? Hãy nói ông là 
người ở thế giới nào? 

Thủ tọa Sơ nói: 

- Ông không nên gấp gáp như thế! 

Thiền sư Động Sơn nói: 

- Ông không trả lời câu hỏi của tôi, bảo tôi 
không gấp gáp thế nào được? 

Thủ tọa Sơ vẫn không đáp. Thiền sư Động 
Sơn tiếp tục hỏi: 

- Không luận là Phật hay đạo, chẳng qua chỉ 
là chữ nghĩa thôi, tại sao ông không trích dẫn kinh 
điền đề nói? 

Thủ tọa Sơ nghe rồi phấn khởi hỏi: 

- Trong kinh điển nói như thế nào? 

Thiền sư Động Sơn liền đáp: 

- Kinh điển có nói đến Tứ y, có câu: “Y theo 
nghĩa chẳng y theo ngữ.” Nghĩa là chỉ cần nắm 
vững ý nghĩa mà không cần phân biệt trên ngôn 
ngữ. 

Thủ tọa Sơ không đồng ý nói: 

- Ông vẫn căn cứ vào kinh điển, rồi gây nên 
bệnh tật ở trong tâm! 

Thiền sư Động Sơn liền đáp: 

- Ông tranh luận thế giới Phật đạo không thể 
biết được, đó là bệnh tiêu cực không có năng lực, 
không chịu ngay nơi đó gánh vác, rốt cuộc là thế 
nào đây? 


20 


Thủ tọa Sơ vẫn lặng thỉnh không đáp, đó 
không phải là không đáp mà là không thể đáp. 
Hôm sau, có người nói Thủ tọa Sơ bỗng dưng qua 
đời, nhân đây người trong thiền môn đều gọi ngài 
Động Sơn là: “Thiền sư Lương Giới hỏi chết Thủ 
tọa Sơ.” 


Lời bình: 

Thủ tọa Sơ bỗng dưng qua đời, có liên quan 
đến lời hỏi của Thiên sư Động Sơn Lương Giới hay 
không, điêu ấy thật khó xác định. Chẳng qua sự 
hỏi đáp trong chốn thiên môn như là đập đá xẹt 
lửa, dút khoát không cho chúng ta phân biệt. Chỉ 
cân trong chớp mắt thì gà mẹ biến thành vịt rồi. 
Thế giới Phật đạo không cho phép luận bàn cạn 
sâu, cho nên nói là đã vượt ra khỏi đối đãi cạn sâu, 
trong ngoài, thì còn có sự phân biệt hay không? 


21 


5. TRỘM CHẲĂNG ĐƯỢC VÀNG TRĂNG SÁNG 





: Thiền sư Lương Khoan ngoài những lúc đi 
hoãng pháp, còn ngày thường thì ở một gian lêu 
tranh thô sơ năm dưới chân núi, cuộc sông rât 


22 


giản dị. Một hôm trời tối, Ngài đi giảng kinh từ bên 
ngoài về, bất chợt gặp một tên trộm đang chiếu cố 
đến lều tranh của mình. Tên trộm trông thấy Thiền 
sư, hoảng sợ không biết phải làm thế nào đây? 

Thiền sư Lương Khoan nhìn thấy hai tay của 
tên trộm trống không, nên vui vẻ nói: “Tìm chẳng 
được vật gì sao? Ta tưởng ngươi bỏ chạy là 
chuyến này đã phí công vô ích rồi. Thế này nhé! 
Ta chỉ có một chiếc áo đang mặc, ngươi hãy cầm 
lấy đi!” 

Tên trộm cầm lấy chiếc áo rồi bỏ chạy như 
bay. Thiền sư Lương Khoan trên thân không có 
mặc áo, ngồi dưới ánh trăng nhìn theo hình bóng 
của tên trộm, vô cùng xúc động nói: “Đáng tiếc! Ta 
không thể cho ngươi vằng trăng trong sáng tuyệt 
đẹp này!” 


Lời bình: 

“Vằng trăng trong sáng tuyệt đẹp” là tượng 
trưng cho tự tính của chúng ta. Trong tự tính của 
mỗi người đều có một kho tàng châu báu vô tận, 
nếu như biết được thì cần gì lén lút trộm đồ vật của 
người? Việc đáng tiếc của Thiên sư là không thê 
đem vắng trăng trong sáng tuyệt đẹp này ban tặng 
cho tất cả mọi người. Điêu đó cũng chính là mách 
bảo cho chúng sinh trong thiên hạ biết: Mỗi người 
đêu có Phật tính rất quý báu, đâu cần phải lưu lạc 
làm trộm cướp chứ? 


23 


6. CHĂNG TIN LÀ CHÂN ĐÉ 


Có một học tăng cầu xin Quốc sư Huệ Trung 
chỉ dạy: 

- Cổ đức nói: “Trúc biếc xanh xanh thảy là 
pháp thân, hoa vàng rực rỡ đều là Bát-nhã.” Người 
chẳng tin cho đó là học thuyết xằng bậy, người có 
lòng tin cho đó là không thể nghĩ bàn, nhưng 
chẳng biết thế nào mới đúng? 

xe 





24 


Quốc sư Huệ Trung đáp: 
- Đây là cảnh giới của Văn Thù, Phổ Hiền 
v... chẳng phải là chỗ mà hàng phàm phu và tiểu 
thừa có thể tin nhận. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm 
ghi: “Thân Phật trùm khắp pháp giới, hiện ra trước 
tất cả chúng sinh, tùy duyên chiêu cảm đến, không 
nơi nảo chẳng có, nhưng thường ở tòa Bồ-đề 
này.” Trúc biếc đã không ra ngoài pháp giới, chẳng 
lẽ không phải là pháp thân sao? Kinh Bát Nhã ghi: 
“Vì sắc vô biên, nên Bát-nhã cũng vô biên.” Hoa 
vàng đã không ra ngoài sắc, chẳng lẽ không phải 
là Bát-nhã sao? Cho nên kinh vốn không phải là 
pháp cố định, pháp cũng không có nhiều ít. 

Học tăng nghe xong vẫn không hiểu, lại hỏi: 

- Tin tức này, người tin là phải hay người 
chẳng tin là phải? 

Quốc sư Huệ Trung nói lên ý nghĩa cao siêu 
rằng: 

—_ Người tin là tục đễ, người chẳng tin là chân 
đê. 

Học tăng rất hoang mang nói: 

- Người chẳng tin chê bai là tà kiến, vì sao 
Thiền sư nói là chân đề? 

Quốc sư Huệ Trung nói tóm kết lại: 

- Người chẳng tin vốn là chẳng tin, chân đế 
vốn là chân đề. Vì chân đế ấy, nên phàm phu chê 
bai là tà kiến. Người tà kiến, tại sao có thể nói 
chân đế? 

Học tăng mới biết được chân lý cứu cánh 
không phải dễ dàng tin nhận. 


25 


Lời bình: 

Khi Phật mới chứng ngộ, liền than thở: “Những 
điêu mà ta thấy biết cùng với chúng sinh trái 
nhau.” Chúng sinh cho dục lạc là thật, Phật cho 
dục lạc là giả; chúng sinh cho Phật tính chân như 
là không, Phật cho là có. Cho nên pháp của thế 
gian, không thể lẫy tin hay chẳng tin làm tiêu 
chuẩn, lẫy lời nói tốt xẫu làm tiêu chuẩn. Thật ra, 
nếu Phật đạo trả về cho Phật đạo, tà kiến trả vê 
cho tà kiến, thì Bản tính hiển bày lô lộ. 


26 


7. ĐÉN LONG ĐÀM RÒI 





ỉ& 


Thiền sư Đức Sơn là vị đại sư giảng kinh 
thuyết pháp ở phương Bắc, vì không bằng lòng 
cách nói pháp truyền riêng ngoài giáo lý của thiền 
tông phương Nam, nên Ngài mang theo bộ “Kim 
Cang Kinh Thanh Long Sớ Sao” đi về phương 
Nam để biện luận đả phá, nhưng vừa đến phương 
Nam thì bị một bà lão chê cười, từ đó trong lòng 
không còn kiêu căng ngạo mạn nữa. 


27 


Ngài hỏi bà lão: 

- Gần đây có tông sư nào để đến thưa hỏi 
không? 

Bà lão đáp: 

- Cách đây hơn năm dặm, có Thiền sư Long 
Đàm, vô cùng thông hiểu. 

Thiền sư Đức Sơn đi đến Long Đàm, vừa thấy 
Thiền sư Long Đàm liền hỏi: 

- Đây là chỗ nào? 

- Long Đàm. 

- Đã gọi là Long Đàm, sao con đi đến đây 
chẳng thấy được rồng, cũng chẳng thấy được 
đầm? 

Thiền sư Long Đàm giải quyết dứt khoát 
những thắc mắc của Thiền sự Đức Sơn rằng: 

- Ông thật là vất vải Ông đã đến Long Đàm. 

Trong đêm hôm ấy, Đức Sơn đi đến phương 
trượng của Thiền sư Long Đàm thưa hỏi, ở đó rất 
lâu mà chẳng chịu đi về. Thiền sư Long Đàm nói: 

__— Đêm đã rất khuya, sao ngươi không chịu đi 
vê? 

Đức Sơn nói lời chúc an lành, rồi xá chào ra 
về. Nhưng khi đi đến cửa, thì lại trở vào nói: 

- Bên ngoài trời tối quá, con mới đến nên 
chẳng biết đi ngả nào? 

Thiền sư Long Đàm đốt một cây nến đưa cho 
Ngài. Ngay lúc Đức Sơn đưa tay ra nhận, Long 
Đàm liền thổi tắt cây nến. Đức Sơn ngay đó đại 
ngộ, lập tức quỳ xuống đảnh lễ. Thiền sư Long 
Đàm hỏi: 


28 


- Ông thấy được gì rồi? 

Thiền sư Đức Sơn đáp: 

- Từ nay trở về sau, con không còn nghi ngờ 
lời nói của chư vị Thiền sư trong thiên hạ nữa. 

Hôm sau, Thiền sư Đức Sơn đốt sạch bộ Sớ 
Sao, khi ngọn lửa lên cao, Ngài nói: 

- Tột cùng các lời lý luận cao siêu, giống như 
một sợi lông đặt vào trong hư không; hết thảy 
những điều trọng yếu trong thiên hạ, giống như 
một giọt nước ném vào khe lớn. 


Lời bình: 

Cho dù chúng ta có giảng kinh thuyết pháp 
đến chỗ rốt ráo, nhưng vẫn là sự hiểu biết phân 
biệt. Còn thiên môn không lời, nhưng cuối cùng là 
chứng ngộ được tâm không phân biệt. Đêm khuya, 
là chỉ cho sự tối tăm; đốt đèn rôi thôi tắt, là muốn 
nói lên ánh sáng bên ngoài sau này sẽ bị thôi tắt, 
chỉ có ánh sáng thiên trong tâm mới tỏa sáng mãi 
mãi. Ánh sáng thiên này, mới biết được rõ ràng 
chân ngã; còn ngôn ngữ văn tự và ý thức phân 
biệt, giỗng như là một giọt nước trong biển cả mà 
thôi. 


29 


8. TỰ CHE TỰ ĐỘ 


Có một Phật tử đang tránh mưa dưới mái hiên 
nhà người, chợt thấy Thiền sư cầm dù đi ngang 
qua, ông liền gọi: 

- Thiền sư! Ngài rộng độ chúng sinh, cho con 
xin đi nhờ một đoạn đường được không? 

Thiền sư nói: 





kg” j7 lở bộ 
, thay - 


,„ 


".5 
l8 


“ 


1#. 


30 


- Ta ở trong mưa, còn ông đứng dưới mái 
hiên. Ông đứng dưới mái hiên thì không có mưa, 
nên không cần phải cầu xin ta độ. 

Vị Phật tử liền chạy ra khỏi mái hiên, đứng ở 
trong mưa nói: 

- Bây giờ con cũng ở trong mưa, Ngài nên độ 
con đi 

Thiền sư nói: 

- Bây giờ ta và ông đều ở trong mưa, nhưng 
ta không bị ướt nhờ có dù che, còn ông bị ướt vì 
không có dù che. Do đó không phải là ta độ ông, 
mà là dù độ ta; nếu ông muốn được độ thì không 
cần phải tìm ta, xin mời ông tự đi tìm dù! Nói xong 
liền bỏ đi. 


Lời bình: 

Tự mình có dù thì không bị mưa làm ướt, cũng 
giống như tự mình có chân như Phật tính thì không 
bị ma làm mê hoặc. Trời mưa không mang theo dù 
mà muốn người khác giúp mình, cũng giỗng như 
lúc bình thường không tìm chân như Phật tính mà 
muốn người khác độ mình. Kho báu nhà mình 
chẳng đem ra dùng, lại mong cầu người khác giúp 
đỡ, lẽ nào được vừa lòng thỏa ý sao? Tự che tự 
độ, tự tính tự độ, bắt cứ việc gì cũng phải mong 
câu nơi chính mình. Thiền sư chẳng chịu cho 
mượn cây dù, đó là nói lên tẫm lòng đại từ bi của 
Ngài. 


31 


9. ĐI CHƠI ĐÊM 





Trong thiền viện của Thiền sư Tiên 
Nhai trụ trì, có một học tăng thường xuyên 
lợi dụng vào lúc đêm tối, lén lút trèo tường 
đi ra bên ngoài chơi. Khi Thiền sư Tiên 
Nhai đi tuần liêu(1) trong đêm, phát hiện ở 
góc tường có một chiếc ghế đầu cao chân, 


32 


mới biết có người đã vi phạm thanh quy. 
Ngài chẳng cho ai biết, thuận tay dời chiếc 
ghế đầu sang một bên, rồi đứng vào chỗ đó 
đợi vị học tăng đi chơi trở vê. 

Đến thật là khuya, học tăng đi chơi trở 
về, chẳng biết chiếc ghế đầu bị dời sang 
nơi khác, nên một chân đạp lên vai Thiền 
sư Tiên Nhai nhảy vào viện. Khi chân chạm 
xuống đất, ông mới biết mình vừa đạp lên 
vai của thầy chớ không phải là ghế đầu. 
Lúc đó vị tăng trẻ bàng hoàng bối rối, chết 
lặng cả người, không biết nói gì. Nhưng 
Thiền sư Tiên Nhai không hề quở trách, trái 
lại còn an ủi rằng: “Đêm khuya trời rất lạnh, 
con nên gìn giữ sức khỏe đừng để cảm 
lạnh, mau đi mặc thêm áo vào. 

Toàn chúng trong chùa không ai biết 
việc này, Thiền sư Tiên Nhai cũng không 
hề nhắc đến. Nhưng từ đó trở về sau, hơn 
một trăm học tăng ở trong chùa, không ai 
dám lén ra bên ngoài đi chơi đêm nữa. 


Lời bình: 

Cách dạy dỗ tốt nhất là dùng: tình 
thương, lẫy khuyến khích thay quở trách, 
lẫy chăm sóc thay xử phạt, càng dễ dàng 
bao nhiêu thì dạy dỗ có hiệu quả bấy nhiêu. 

Như Thiên sư Tiên Nhai, đem cách dạy 
dỗ đặc sắc trong chốn thiền môn phát huy 
đến cực điểm. Cách dạy dỗ trong chốn 


33 


thiên môn là lẫy phương tiện từ bi làm cơ 
bản, cho dù đánh hét hay rèn luyện, cũng 
cân phải xem xét căn cơ của người được 
dạy dỗ như thế nào, mới dùng phương tiện 
đại từ bi mà tiếp đãi. Những bậc làm cha 
mẹ, thầy dạy trong thiên hạ, nên phải xem 
xét kỹ con cái và học trò của mình thuộc 
căn tính nào? Dùng cách dạy dỗ nào? Hoặc 
là dùng cách cảm hóa, thương yêu và thân 
giáo, đó mới chính là cách giáo dục thiên 
tốt nhát. 

(1) Tuân liêu: Trong Thiên lâm, trụ trì đi xem 
xét các liêu trong núi, đê hỏi thăm người già bệnh 
và kiểm tra tăng chúng đủ hay thiểu. 


34 


410. ĐẠI ĐIÊN VÀ HÀN DŨ 


Vua Đường Hiến Tông rất kính tin Phật 
pháp, nên đã nghênh đón Xá-lợi Phật vào 
cung cúng dường. Một hôm, vào lúc nửa 
đêm trong điện phóng hào quang, sáng ra 





35 


quần thần đều đến chúc mừng hoàng đế, 
chỉ có Hàn Dũ là không chúc mừng, mà còn 
dâng biểu khuyên can việc nghênh đón Xá- 
lợi Phật, chê Phật là dân mọi rợ. Vì thế, đã 
làm cho hoàng đế nỗi giận và quyết định 
đày ông đến Triều Châu làm thích sử. 

Lúc đó Triều Châu còn rất hoang sơ, 
văn hóa chưa được tiến bộ, nhưng đạo 
hạnh của Thiền sư Đại Điên thì siêu việt, 
được mọi người rất tôn kính. Hàn Dũ nghe 
nơi đây có một cao tăng, nên đã ôm lòng 
chất vấn đi đến thưa hỏi với Thiền sư Đại 
Điên. Khi ấy, Thiền sư đang tọa thiền nhập 
định, nên ông không tiện đến trước thưa 
hỏi, đành phải ngồi đợi rất lâu. Thị giả nhìn 
thấy Hàn Dũ không thể nào nhẫn chịu 
được, nên cầm cái khánh đi đến bên tai 
Thiền sư gõ ba tiếng và nói nhỏ rằng: 
“Trước dùng định động, sau dùng trí nhỗ.” 

Ý của thị giả nói: “Thiền định của Thầy 
đã làm động đến lòng ngạo mạn của Hàn 
Dũ, bây giờ thầy nên dùng trí tuệ để nhỗ bỏ 
đi sự chấp trước của ông ta.” 

Hàn Dũ đứng bên cạnh nghe thị giả 
nói xong, liền đảnh lễ ra về, nói: 

- May nhờ thị giả nói mà được tin tức 
này! 

Thế là, Hàn Dũ không cầu xin chỉ dạy 
gì thêm nữa. 


36 


Cách một thời gian không lâu, Hàn Dũ 
biết rõ khối nghi trong tâm mình không thể 
phá trừ được, nên lại tìm đến Thiền sư Đại 
Điên thưa hỏi: 

- Xin hỏi Hòa thượng bao nhiêu tuổi 
rồi? 

Thiền sư tay cầm lấy xâu chuỗi đưa 
lên, nói: 

- Hội chăng? 

Hàn Dũ không hiểu ý này, nói: 

- Chẳng hội! 

Thiền sư nói: 

- Ngày đêm trăm lẻ tám. 

Hàn Dũ vẫn không hiểu hàm ý trong 
đó. Hôm sau, ông trở lại cầu xin Thiền sư 
chỉ dạy, nhưng khi đi đến cổng chùa thì 
thấy một tiểu Sa-di, liền hỏi: 

- Hòa thượng bao nhiêu tuổi rồi? 

Tiểu Sa-di không trả lời, mà lẫy tay gõ 
vào răng ba cái, Hàn Dũ như rơi vào trong 
đám sương mù dày đặc. Lại đi vào yết kiến 
Thiền sư Đại Điên để cầu xin chỉ dạy. Thiền 
sư cũng dùng tay gõ vào răng ba cái, Hàn 
Dũ dường như có chỗ tỉnh ngộ, nói: 

- Hóa ra Phật pháp vốn không hai, đều 
là giống nhau. 


Lời bình: 
Tắc công án này có ý nghĩa gì? Hàn 
Dũ hỏi Thiên sư Đại Điên bao nhiêu tuổi 


37 


rồi? Đó là theo sự hiểu biết thông thường, 
đối với thời gian có sự tính toán. Trên thực 
tế, thời gian luân chuyền không ngừng, 
không có chỗ bắt đầu và không có chỗ 
chấm dứt, thì chỗ đó có thể nói được bao 
nhiêu? Ở trong không gian và thời gian vô 
hạn, thì mạng sống luân hỏi không ngừng, 
cho nên lẫy tay gõ vào răng ba cái là bày tỏ 
mạng sống không có cùng tận. Chúng ta 
không nên khoe khoang tài năng miệng 
lưỡi, ngoài ngôn ngữ văn tự ra, chúng ta 
phải thực sự thể nghiệm được Phật pháp, 
nhận biết được mạng sống vô hạn và thấy 
được mặt mũi xưa nay của chính mình, thì 
mới tìm ra sự tôn tại vĩnh hằng trong ba 
ngàn đại thiên thế giới. 


38 


11. HƯ KHÔNG NHÌN 






#Eetk msehi .ị 


Nà? IETiek Š.E ¡ Xik xe? DĐ # 


lÀ I=ẽnnẽaesrnt~.t 


Có một lần trên giảng đường, vua Đường Túc 
Tông hỏi Quốc sư Huệ Trung rất nhiều vấn đề, 
nhưng Quốc sư chẳng thèm nhìn ông. Thế nên, 
vua Túc Tông không vui nói: 

- Trẫm là thiên tử nước Đại Đường, cớ sao 
thầy nói chuyện lại không nhìn Trẫm? 

Quốc sư Huệ Trung không trả lời thẳng, mà 
hỏi lại vua Đường Túc Tông: 


39 


- Bệ hạ có thấy hư không chăng? 

- Thấy! 

- Xin hỏi hư không có nhìn bệ hạ không? 

Lúc đó, vua Đường Túc Tông không có lời gì 
để nói. 


Lời bình: 

Trong cuộc sống của chúng ta, việc đáng chú 
ý quan tâm là tình người. Ai đối với ta tốt, ai đối với 
ta xắu, mỗi ngày cứ lo được lo mắt, không bàn tính 
tiên bạc thì nói đến chuyện tình cảm. Ngoài việc 
quan tâm đến tiên và tình, còn có quan tâm đến sự 
cung kính, cho nên trọn ngày chỉ muốn người ta 
khen ngợi, hành lễ và quan tâm đến mình thôi. 
Nếu so sánh với hư không, hư không hoàn toàn 
chẳng cân chúng ta nhìn, thì chúng ta cần gì hư 
không nhìn chứ? Chân lý pháp thân, giỗng như hư 
không, dọc thì tột cùng ba mé, ngang thì trùm khắp 
mười phương, thâu nhiếp tất cả, bao gồm trời đắt. 
Đường Túc Tông không hiểu, nên chẳng thể trách 
Quốc sư Huệ Trung hỏi hư không có nhìn thấy bệ 
hạ không? 


40 


12. VÓN KHÔNG CHÁNG PHẢI CÓ 


Có một hôm, Thiền sư Phật Ấn đi lên giảng 
đường thuyết pháp, Tô Đông Pha nghe nói vội đến 
tham dự, nhưng người đã ngồi chật ních ở bên 
trong không còn chỗ trống. Thiền sư thấy Tô Đông 
Pha đến, nói: 

- Người đã đôi chật ních rồi, ở đây không còn 





Su 


41 


chỗ cho học sĩ đâu. 

Tô Đông Pha thường hay thích nói thiền, nên 
đã dùng lời nói sắc bén để trả lời Thiền sư: 

- Nếu ở đây không còn chỗ ngôi, thì tôi xin 
mượn chiếc thân bốn đại năm ấm của Thiền sư 
làm tòa được không? 

Thiền sư thấy Tô Đông Pha luận thiền với 
mình, liền nói: 

- Học sĩ! Tôi muốn hỏi ông một vấn đề, nếu trả 
lời được thì tôi đem thân già này làm chỗ ngồi cho 
ông; còn như không trả lời được, thì phải cởi đai 
ngọc trên thân của ông để lại chùa làm kỷ niệm. 

Tô Đông Pha tự cho mình là tài giỏi, nghĩ là sẽ 
thắng được Thiền sư, nên liền đồng ý. 

Thiền sư Phật Ấn hỏi: 

- Bốn đại vốn không, năm ấm chẳng phải có, 
xin hỏi học sĩ ngồi ở chỗ nào? 

Tô Đông Pha bị nghẹn lời. 


Lời bình: 

Bởi vì sắc thân của chúng ta là do bốn đại đắt, 
nước, gió, lửa giả hợp lại mà thành, không có gì 
chắc chắn, nên không thể ngôi yên ở đây. Do đó, 
Tô Đông Pha đành đề lại cho Thiên sư Phật Ấn cái 
đai ngọc của mình, đến nay vẫn còn lưu giữ tại 
chùa Kim Sơn. 


42 


13. GÀ TRÓNG VÀ CON BƯỚM 


Có một đứa bé bảy tuổi, thường hay tìm đến 
nói chuyện huyên thuyên với Thiền sư Vô Đức. 
Thiền sư Vô Đức cho là trí tuệ linh hoạt của đứa 
bé này không tầm thường, mỗi khi thốt ra lời nói 
dường như có một chút thiền vị. Có một hôm, 
Thiền sư Vô Đức nói với đứa bé: 

- Lão tăng thường ngày bận rộn, không có 





43 


thời gian cùng con biện luận tán gẫu. Bây giờ có 
thể cùng con biện luận, nếu như con thua thì con 
mua bánh cúng dường ta; còn như ta thua thì ta 
mua bánh kết duyên với con. 

Đứa bé nghe xong, nói: 

- Thế thì xin sư phụ đem tiền ra đi! 

Thiền sư Vô Đức nói: 

- Điều quan trọng là con biện luận thắng ta, thì 
ta mới đem tiền ra. Trước tiên nếu lão tăng là một 
con gà trống. 

Đứa bé đáp: 

- Con là con bướm nhỏ. 

Thiền sư Vô Đức nắm lấy cơ hội nói: 

- Nếu con là con bướm nhỏ, thì phải mua 
bánh cho con gà trống lớn của ta ăn rồi! 

Đứa bé chẳng chịu thua, tranh luận rằng: 

- Sư phụ! Thầy cần phải mua bánh cho con 
mới đúng. Bởi vì thầy là con gà lớn, con là con 
bướm nhỏ, thì con và thầy đều có thể bay chạy, 
cho nên giữa hai thầy trò không thể nào tranh 
luận, vậy thầy không phải là thua rồi sao? 

Thiền sư Vô Đức cầm tay đứa bé đi đến chỗ 
đông người nói: 

- Vấn đề này rất giống với chiến tranh và 
chính trị, nếu như quan tòa không thể phán đoán, 
thì cần phải nhờ đến dân làng quyết định giùm. 
Làng này có khoản 300 dân, trong đó không thể 
biết được người nào ủng hộ cho ai. Mọi người ơil 
Xin hãy vì lão tăng và đứa bé mà phán đoán giùm 
một chút đi, giữa hai chúng tôi ai là người có lý? 


44 


Nhưng mọi người không thể phán đoán được, 
vì vậy mà Thiền sư Vô Đức thành thật và trang 
nghiêm nói: 

- Phải là Thiền sư mở to con mắt mới có thể 
phán đoán được. 

Ba ngày sau, tăng chúng trong chùa chú ý, 
thấy Thiền sư Vô Đức lặng lẽ mua bánh đem cho 
đứa bé bảy tuôi ấy. 

Hai thiền giả già trẻ biện luận với nhau về vấn 
đề gà trống và con bướm, giữa hai người này nhất 
định còn có rất nhiều việc thú vị hài hước. 


Lời bình: 

Thiên vốn không có lớn nhỏ, dài ngắn, đúng 
sai, tốt xâu và cũng không có thắng thua. Thiên sư 
Vô Đức lúc đầu cứ ngỡ là đã thắng được đứa bé 
bảy tuổi, bởi đứa bé tự nguyện làm một con bướm 
nhỏ yếu đuối. Con gà trống lớn chỉ cần đưa mỏ mỗ 
một cái, thì con bướm nhỏ chính là đồ ăn rắt ngon 
miệng. Ngược lại, đứa bé lý luận hai con vật đêu 
có thê bay chạy, là tượng trưng cho thây trò không 
thể tranh luận. Như Vậy, thiên là thế giới không 
tranh luận, nhưng thiên cũng là một thế giới có quy 
luật thứ tự. 


45 


14. ĂN UỐNG ĐỀU LÀ THIÊN 





Đời Đường có Thiền sư Long Đàm Sùng Tín, 
theo Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ xuất gia, 
trong mấy năm chỉ gánh nước, bửa củi, nấu cơm, 
mà chưa từng được một câu hay nửa câu pháp 


46 


yếu của Thiền sư Đạo Ngộ. Một hôm, bèn thưa với 
sư phụ: 

- Sư phụ! Đệ tử từ khi theo thầy xuất gia cho 
đến nay, đã trải qua nhiều năm, nhưng chưa từng 
được thầy chỉ dạy một lần. Xin sư phụ từ bi, truyền 
dạy tâm yếu tu hành cho đệ tử đi! 

Thiền sư Đạo Ngộ sau khi nghe xong, liền 
đáp: 

- Nếu con nói như thế, là đã oan uống cho ta 
rồi! Con nghĩ lại xem, từ khi con theo ta xuất gia 
cho đến nay, chưa có ngày nào mà ta chẳng 
truyền dạy tâm yếu tu hành cho con. 

- Đệ tử ngu dốt, chẳng biết thầy truyền dạy 
cho con lúc nào? 

- Con bưng trà đến, thì ta vì con uống; con 
dâng cơm lên, thì ta vì con ăn; con chấp tay xá 
chào, thì ta vì con mà gật đầu. Ngày nào cũng như 
thế, đó không phải là chỉ dạy tâm yếu cho con 
sao? 

Thiền sư Sùng Tín nghe xong, trong tâm liền 
khai ngộ. 


Lời bình: 

Qua một đoạn nhân duyên này, chúng ta có 
thể biết thiên chính là lrong cuộc sống. Cuộc sống 
thường ngày như bửa củi, gánh nước, uống trà, ăn 
cơm, đêu hàm chứa thiền cơ không thê nghĩ bàn. 


47 


15. VUI VẺ VÀ ĐAU KHÔ 


Thiền sư Đàm Chiếu mỗi ngày chỉ dạy cho tín đồ, 
đêu nói: 





48 


- Vui vẻ thay! Vui vẻ thay! Đời người rất vui vẻ 
thay! 

Nhưng có lần Ngài bị bệnh, bất ngờ rên rỉ: 

- Đau khổ thay! Đau khổ thay! Đời người rất 
đau khổ thay! 

Đại hòa thượng trụ trì nghe được, liền đến 
trách Ngài: 

- Này! Một người xuất gia có bệnh mà lúc nào 
cũng kêu khổ thay! khổ thay! thì không hay chút 
nàol 

- Mạnh khỏe thì vui vẻ, bị bệnh thì đau khổ, 
đây là việc đương nhiên, vì sao chẳng cho kêu 
khổ? 

- Nhớ lại xưa kia, ông té xuống sông sắp chết, 
nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Thần sắc không 
biết sợ này, xem cái chết như người trở về ngôi 
nhà xưa, lòng hào hùng đó bây giờ ở đâu? Ông 
lúc bình thường thì nói là vui vẻ, vì sao khi bị bệnh 
lại kêu là đau khổ? 

- Ông hãy đến đây! Ông hãy đến đây! Ông hãy 
đến trước giường của tôi đi! 

Trụ trì liền đi đến bên giường, Thiền sư Đàm 
Chiếu hỏi một cách đơn giản: 

Đại hòa thượng trụ trì, ông vừa nói lúc trước 
tôi nói vui vẻ thay! vui vẻ thay! Bây giờ lúc nào 
cũng nói đau khổ thay! Đau khổ thay! Xin ông nói 
cho tôi biết, rốt cuộc nói vui vẻ là đúng hay nói đau 
khổ là đúng? 


Lời bình: 


49 


Đời người có hai mặt khổ và vui. Khi đã chịu 
khô nhiêu rôi, thì mới nói đến niêm vui ở trong tâm; 
khi đã hưởng được niềm vui nhiêu rồi, thì cũng nên 
biết rõ bản chất đau khổ của kiếp người. Nên biết 
tột cùng niễm vui sẽ sinh đau khổ, tột cùng đau 
khổ sẽ không còn có ý nghĩa gì. Đời người tốt nhất 
là thể hiện được cuộc sống trung đạo không khổ 
không vui. 


50 


16. QUÝ TIẾC HIỆN TẠI 





Thượng nhân Thân Loan ở Nhật Bồn, lúc chín 
tuổi đã hạ quyết tâm xuất gia, nên Ngài đến cầu 
xin Thiền sư Từ Trần cạo tóc cho mình. Thiền sư 
Từ Trấn hỏi Ngài: 

- Con còn nhỏ thế này, vì sao muốn xuất gia? 


51 


Thân Loan đáp: 

- Con vừa tròn chín tuổi, thì cha mẹ đều đã 
qua đời. Con không biết vì sao người ta nhất định 
phải chết? Vì sao con cùng cha mẹ không được 
sống bên nhau? Do vậy mà con muốn tìm cho ra 
những thắc mắc này, nên mới quyết định xuất gia. 

Thiền sư Từ Trấn rất khen ngợi chí nguyện 
của Ngài, nói: 

- Tốt! Con thông minh lắm. Ta bằng lòng nhận 
con làm đệ tử, nhưng hôm nay trời đã quá tối, đợi 
sáng sớm ngày mai sẽ cạo tóc cho conl 

Thân Loan nghe xong, không đồng ý nói: 

- Sư phụ! Tuy thầy nói sáng sớm ngày mai 
cạo tóc cho con, nhưng con vốn là một đứa trẻ thơ 
khờ khạo, không thể bảo đảm quyết tâm xuất gia 
của mình có duy trì được đến ngày mai hay 
không? Vả lại, sư phụ! Tuổi của thầy đã cao như 
thế, thầy cũng không thể bảo đảm sáng mai thức 
dậy có còn sống hay không? 

Sau khi Thiền sư Từ Trấn nghe xong, liền vỗ 
tay khen ngợi, trong lòng dạt dào vui thích, nói: 

- Đúng! Lời của con nói hoàn toàn chính xác, 
bây giờ ta lập tức cạo tóc cho con. 


Lời bình: 

Trung Quốc vào thời nhà Đường, người muốn 
xuất gia làm tăng phải trải qua cuộc thi đạt tiêu 
chuẩn mới được. Lúc bấy giờ, đại sự Huyên Trang 
còn rất nhỏ, chỉ mới mười hai tuôi, nên chưa được 
tuyên chọn xuất gia làm tăng. Huyền Trang đau 


52 


lòng khóc lóc, làm cho quan chủ khảo là Trịnh 
Thiện Quả hỏi: “Con vì sao cứ khăng khăng đòi 
xuất gia?” Huyên Trang đáp: “Vì muôn làm rạng rỡ 
những lời dạy bảo của Như Lai, kế thừa và phát 
huy hạt giỗng Phật Bò-đề.” Chính nhờ vào chí 
nguyện to lớn này, nên đặt biệt cho phép Ngài xuất 
gia. Hai vị thánh Trung Quốc và Nhật Bản này, là 
tắm gương tỏa sáng xưa và nay, cũng là câu 
chuyện được mọi người ca tụng trong Phật giáo. 


S3 


17. DỊ DẠNG 


sắt E* | L 


h3: ke 


tem nh (xà | 
BS KE- se 


— 





fs 
1... 
lr—= 


Có một vị Phật tử nói với Thiền sư Mặc Tiên: 

- Vợ của con quá sức keo kiệt, dù cho là việc 
tốt cũng không chịu chi ra một chút tiền của. Thầy 
có thể từ bi đi đến nhà của con, chỉ dạy cho cô vợ 
con làm một chút việc thiện được không? 


54 


Thiền sư Mặc Tiên vui vẻ nhận lời. 

Hôm sau, Thiền sư Mặc Tiên đến nhà của vị 
Phật tử, vợ anh ta đi ra đón tiếp, nhưng một tách 
trà cũng không đem ra mời Ngài dùng. Thiền sư 
liền co năm ngón tay lại, nói: 

- Phu nhân, cô xem bàn tay của tôi, mỗi ngày 
đều nắm lại như vậy thì thế nào? 

- Nếu tay của thầy mỗi ngày nắm lại như vậy, 
thì nhất định là có tật, dị dạng rồi. 

Sau đó, Thiền sư Mặc Tiên buông nắm tay ra, 
xòe mãi không nắm lại, hỏi: 

- Nếu mỗi ngày đều xòe mãi như vậy thì thế 
nào? 

- Đó cũng là dị dạng! 

Thiền sư Mặc Tiên liền nói: 

- Phu nhân! Cô nói không sai, đây đều là dị 
dạng. Giống như người có tiền mà chỉ biết bo bo 
gìn giữ không chịu bố thí, thì đó là dị dạng; người 
có tiền mà chỉ biết tiêu dùng phung phí không chịu 
dành dụm, thì cũng là dị dạng. Tiền cần phải lưu 
thông, có thể ra vào, nhưng phải biết chi tiêu điều 
độ. 

Sau khi cô nghe ví dụ của Thiền sư Mặc Tiên 
xong, trong lòng biết rõ cách thức làm người giải 
quyết mọi công việc, ý thức về đời sống và 
phương pháp sử dụng tiền của. 


Lờibình - 
Trên thê gian này, có người quá keo kiệt tham 
lam, có người quá rộng rãi bô thí, đó đều chăng 


55 


phải là nghĩa trung đạo của Phật chỉ dạy. Người 
keo kiệt tham lam, nên biết phải vui vẻ bố thí để 
kết duyên lành, đó chính là nhân làm giàu thuận 
lợi. Nếu không gieo trông hạt giống thì làm gì có 
được sự thu hoạch? 

Người rộng rãi bố thí, cần phải xem xét ở trong 
lòng của mình không có buôn khổ, nếu không thì 
trở thành việc bố thí bất tịnh. Thiên sư Mặc Tiên 
lẫy tay làm ví dụ, thật là chí lý làm sao. 


56 


18. KHÔNG CÓ TÂM CÀU ĐẠO 


Văn Đạo là một vị tăng hành cước, từ lâu 
ngưỡng mộ phong cách đạo đức cao 
thượng của Thiền sư Huệ Huân, nên đã 
trèo non vượt suối tìm đến trước hang động 
của Ngài ở, thưa rằng: 

- Con là hậu học Văn Đạo, xưa nay 





S7 


ngưỡng mộ phong cách đạo đức cao 
thượng của thầy, nên tìm đến đây để được 
gần gũi hầu hạ, cúi xin thầy từ bi chỉ dạy! 

Thiền sư Huệ Huân nói: 

- Bây giờ trời đã tối rồi, ông hãy ngủ 
lại đây một đêm đi! 

Sáng hôm sau, khi Văn Đạo thức dậy 
thì Thiền sư Huệ Huân đã dậy từ sớm và 
nấu xong một nồi cháo rồi. Khi đem ra 
dùng, thì trong hang động không còn chén 
cho Văn Đạo, nên Thiền sư Huệ Huân đi ra 
bên ngoài lượm một cái đầu lâu để đựng 
cháo cho Văn Đạo ăn. Lúc đó Văn Đạo do 
dự là có nên ăn hay không? Thiền sư Huệ 
Huân nói: 

- Ông không có tâm cầu đạo, chẳng 
phải chân chánh vì pháp mà đến. Ông đem 
vọng tình nhơ sạch, yêu ghét để xử sự giao 
tiếp, thì làm thế nào mà được đạo? 


Lời bình: 

Thiện ác, phải quấy, được mắt, sạch 
nhơ, đó là cảnh giới của tâm phân biệt mà 
biết. Còn đạo chân thật, chính là ở chỗ 
không nghĩ thiện ác, sạch nhơ v.v... Niệm 
yêu ghét trong tâm của Văn Đạo, là đã rơi 
vào tình thức rôi, cho nên mới bị quở là 
không có tâm câu đạo. 


58 


19. LỚN NHỎ KHÔNG HAI 


Lo TC ram | 
TT HN 






F^mke 


__ Đời Đường, Thích sử Lí Bột ở Giang Châu đi 
đên thưa hỏi với Thiên sư Trí Thường rằng: 


59 


¬ Trong kinh Phật ghi: “Núi Tu-di chứa hạt cải, 
hạt cải dung nạp núi Tu-di.” Điều này làm cho 
người nghe cảm thấy lạ và rất khó tin. Bởi vì hạt 
cải nhỏ xíu thì làm sao dung nạp một núi Tu-di to 
lớn chứ? Đây là vượt qua sự hiểu biết thông 
thường, vậy có phải là lừa người chăng? 

Thiền sư Trí Thường nghe xong, cười nói: 

- Người ta nói ông đọc được cả muôn quyển 
sách, có đúng hay không? 

Lúc đó, Lý Bột ra vẻ dương dương tự đắc nói: 

- Đúng rồi! Đúng rồi! Tôi còn đọc hơn số 
lượng đó nữa. 

- Thế thì muôn quyển sách ông đọc qua bây 
giờ ở đâu? 

Lý Bột đưa tay chỉ vào đầu nói: 

- Ở trong này! 

Thiền sư Trí Thường nói: 

- Kỳ lạ! Tôi thấy đầu của ông chỉ lớn bằng trái 
dừa, sao có thể chứa được muôn quyển sách? 
Chẳng phải ông cũng đang lừa người sao? 

Lý Bột nghe xong, trong não vang dội một 
tiếng, ngay đó bừng tỉnh đại ngộ. 


Lời bình: 

Tất cả các pháp, có khi nói ở trên sự, có khi 
nói ở trên lý. Chúng ta muốn biết vạn vật thế gian 
này, thì phải hiểu trên sự có lý, trong lý có sự. Núi 
Tu-di chứa hạt cải là sự, hạt cải dung nạp núi Tu-di 
là lý. Nếu thấu hiểu được sự lý không ngăn ngại, 


60 


thì đó là các pháp dung hợp hài hòa không còn 
mâu thuân đôi lập nữa. 


61 


20. KHÔNG CÓ THỜI GIAN GIÀ 


Thiền sư Phật Quang có người đệ tử tên là 
Đại Trí, sau hai mươi năm ởi ra bên ngoài 
tham học trở về và đang ở trong pháp 
đường kể lại những kiến thức mà mình đã 
học được cho sư phụ nghe. Thiền sư Phật 
Quang. ngồi lắng nghe với dáng vẻ tươi 
cười cổ vũ, cuối cùng Đại Trí hỏi: 

- Thưa thầy! Trong hai mươi năm tham 
học, thầy thấy con thế nào? 


“. 






n1. Làm lam, 


62 


Thiền sư Phật Quang nói: 

- Rất tốt! Rất tốt! Dạy học, thuyết 
pháp, sáng tác, dịch thuật đều được, trên 
đời này không có sinh hoạt nào vui thích 
bằng mỗi ngày được bơi lội trong biển giáo 
pháp của đức Thế Tôn. Còn ta lúc nào cũng 
bề bộn công việc, nhưng nghe ông nói 
trong lòng ta cảm thấy vui lên. 

Đại Trí dường như quan tâm nói: 

- Sư phụ! Thầy nên dành một chút thời 
gian nghỉ ngơi! 

Đêm đã về khuya, nên Thiền sư Phật 
Quang nói với Đại Trí rằng: 

- Con đi nghỉ đi! Có chuyện gì chúng ta 
sau này từ từ hãy nói. 

Sáng sớm trong giấc ngủ chập chờòn, 
Đại Trí nghe tiếng gõ mõ tụng kinh phát ra 
từ phòng của Thiền sư Phật Quang. Ban 
ngày thì thấy Thiền sư giảng kinh thuyết 
pháp cho một số đông Phật tử đến chùa lễ 
Phật. Một lúc sau, lại thấy Thiền sư ở trong 
thiền đường chỉ dạy chỗ sai lầm của học 
tăng v.v... Mỗi ngày công việc của Thiền sư 
đều bận bịu như thế, không có giờ nào rảnh 
rỗi. 

Cho nên Đại Trí tranh thủ vừa thấy 
Thiền sư Phật Quang nói chuyện với Phật 
tử xong, liền đến hỏi: 

- Thưa thầy! Con cách xa thầy đến nay 
đã hai mươi năm, vậy mà sinh hoạt hằng 


63 


ngày của thầy vẫn bận bịu như thế, thầy 
không biết là thầy đã già rồi sao? 

Thiền sư Phật Quang nói: 

- Ta không có thời gian cảm thấy già! 

“Không có thời gian già”, câu nói này 
lúc nào cũng vang dội bên tai của Đại Trí. 


Lời bình: 

Trên đời có người còn rất trẻ, nhưng 
tâm lực bị suy yếu, nên họ cảm thấy đã già 
rỖỒi; có người. tuy tuổi thọ đã cao, nhưng 
tâm lực dôi dào, vẫn cảm thấy tinh thân 
sung mãn như tuôi còn trẻ trung. 

“Không có thời gian già”, đây chính là 
chỉ cho trong tâm không có quan niệm về 
già, giỗng như Không Tử nói: “Tâm lí làm 
người, khi giận thì quên ăn, khi vui thì quên 
lo, nên không biết sự già nua sắp đến.” 

Có người hỏi một ông lão râu tóc trắng 
xóa: 

- Ông năm nay bao nhiêu tuổi? 

Ông đáp: 

- Bồn tuổi. 

Mọi người đều kinh ngạc. Ông lão nói: 
“Tôi sống bảy mươi năm qua, đêu là vì bản 
thân, cuộc sông ích kỷ hẹp hòi không có 
một chút ý nghĩa. Trong bốn năm nay, tôi 
mới biết vì xã hội mà phục vụ cho mọi 
người, cảm thấy rất có ý nghĩa, nên mới nói 
là sống được bốn tuổi.” 


64 


“Không có thời gian già”, câu nói này 
rất hay. Chúng ta làm người nếu được như 
ông lão bốn tuổi, thì đời sống rất có ý 
nghĩa. 


65 


21. GIỌNG NÓI CỦA NGƯỜI 


Có một học tăng đi đến xin Thiền sư Bàn 
Khuê chỉ dạy: 

- Con có một khuyết điểm bẩm sinh là thường 
hay nóng giận, và đã từng bị sử phụ quở trách. 
Con cũng biết lòng nóng giận này cần phải sửa 
đổi, nhưng vì nó đã trở thành thói quen, không có 
biện pháp nào có thể khắc phục được. Xin hỏi 
thầy: Có biện pháp nào giúp cho con sửa đổi thói 





66 


quen ấy không? 

Thiền sư Bàn Khuê rất nghiêm túc đáp: 

- Nếu con đem thói quen nóng giận ra được, 
thì ta sẽ chỉ cho con biện pháp sửa đổi. 

Học tăng nói: 

- Bây giờ con không có nóng giận, nhưng có 
khi nó hiện ra một cách bắt ngờ. 

Thiền sư Bàn Khuê mỉm cười nói: 

- Như thế, lòng nóng giận của con có khi có 
khi không, không phải là tập tính, cũng không phải 
là bẩm sinh. Bởi do con tiếp xúc với cảnh duyên 
mà sinh ra lòng nóng giận, cho nên xưa nay nó 
vốn không có. Nếu nói lòng nóng giận do cha mẹ 
sinh ra, thì con quá bất hiếu rồi; cha mẹ sinh ra 
cho con chỉ có tâm Phật, chớ không có thứ gì 
khác. 

Thiền sư Bàn Khuê một đời tiếp đãi người 
học, không nói Phật pháp, không nói thiền pháp, 
chỉ hi vọng các đệ tử có đầy đủ tâm Phật và đạo 
đức cao quý. 

Sau khi Thiền sư Bàn Khuê viên tịch, có một 
người mù ở bên cạnh chùa nói với học tăng tham 
thiền rằng: 

- Tuy tôi là người mù, không thể nhìn thấy mặt 
của người đối diện, nhưng có thể từ giọng nói mà 
đoán được tính cách của người đó như thế nào. 
Thông thường, trong lời nói của người chúc phước 
cho người hạnh phúc hoặc người thành công, thì 
tôi nghe có giọng điệu tật đố; trong lời nói của 
người an ủi cho người bất hạnh hoặc người thất 


G7 


bại, thì tôi nghe có giọng điệu đắc ý và thỏa mãn, 
tựa hồ như là họ được rất nhiều lợi ích từ trong lời 
nói chúc phước và an ủi này. Nhưng theo tôi biết 
thì giọng nói của Thiền sư Bàn Khuê đối với mọi 
người trước sau đều chân thật không có hư dối. 
Mỗi khi Ngài an ủi cho người, thì tôi nghe giọng nói 
tràn đầy an ủi; còn lúc Ngài lo lắng cho người, thì 
tôi nghe giọng nói tràn đầy lo lắng. Loại giọng nói 
ấy, hoàn toàn từ trong tâm Phật mà có ra. Tâm 
Phật ấy, là do cha mẹ sinh ra. 

Học tăng nghe xong, một mặt bác bỏ lời nói 
của người mù, một mặt khen ngợi Thiền sư Bàn 
Khuê rằng: 

- Tâm Phật của thầy chúng ta, chẳng phải là 
cha mẹ sinh ra, mà nó vốn sẵn có. 


Lời bình: 

Nếu tắt cả những việc tốt đều do cha mẹ sinh 
ra, thì đã đánh mắt đi bản tính của chính mình; 
nếu tắt cả những việc xấu đêu do cha mẹ sinh ra, 
thì sẽ bị người đời cho là bắt hiếu. Việc tốt và việc 
xấu là do tập tính, chẳng phải là bản tính, cả hai 
không cùng sinh ra nhưng đều tồn tại và cũng 
chẳng phải là cha mẹ sinh ra. 

Giả sử có người hỏi: “Đức Phật do ai sinh ra?” 
Đáp: “Đức Phật do hoàng hậu Ma Da sinh ra.” Câu 
nói này sai lầm. Thái tử Tắt Đạt Đa mới do hoàng 
hậu Ma Da sinh ra, còn đức Phật thì từ Bát-nhã 
sinh ra, nên nói: “Bát-nhã là mẹ của ba đời chư 
Phật”. Đây chính là nghĩa này. 


68 


22. CHƯ PHẬT KHÔNG DÓI 





Thiền sư Hoàng Bá sau khi xuất gia, 
nghĩ rằng: “Ta cần phải vứt bỏ ân tình, đạt 
đến chỗ vô vi, đó mới là sự báo ân chân 
thật.” Do đó, Ngài trải qua ba mươi năm đời 
sống thiền giả mà chưa từng trở về quê 
hương thăm viếng người thân, nhưng sâu 


69 


thẳm trong tâm hồn thì luôn nhớ đến mẹ 
già. Lúc năm mươi tuổi, có một lần trên 
đường đi tham vấn, Ngài tình cờ trở về lại 
quê hương. 

Mẫu thân Ngài thì lúc nào cũng nghĩ 
nhớ đến đứa con xuất gia của mình, nhưng 
hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Mỗi 
ngày từ sáng cho đến tối, bà chỉ biết buồn 
thương khóc lóc, đến nỗi hai mắt đều bị 
mù. Vì thương nhớ con, nên bà dựng một 
tiệm trà ở bên cạnh đường, không chỉ đích 
thân tiếp đãi những vị tăng hành cước qua 
lại mà còn mời họ về nhà rửa chân để tỏ 
lòng kính lễ. 

Ngoài ra còn có một nguyên nhân 
khác, là ở trên chân trái của Thiền sư 
Hoàng Bá có một vết sẹo lớn. Tuy bà không 
còn nhìn thấy gì cả, nhưng rất hy vọng 
trong một phần vạn cơ hội rửa chân cho 
các vị tăng hành cước mà có thể nhận ra ai 
là đứa con yêu quý nhất của bà. 

Hôm ấy, Thiền sư Hoàng Bá cũng 
được mẫu thân tiếp đãi, Ngài vừa để cho 
mẫu thân rửa chân, vừa kể câu chuyện đức 
Phật đi xuất gia cho mẫu thân nghe, với hy 
vọng mẫu thân nhân đây có được lòng tin 
và an tâm trong lúc tuổi già. Thiền sư 
Hoàng Bá chỉ đưa chân phải cho mẫu thân 
rửa, chớ không đưa chân trái. 


70 


Thiền sư Hoàng Bá trở về nhà hai lần 
liên tiếp, tuy trong lòng cảm thấy vấn 
vương, nhưng cô nén buồn thương để tiếp 
tục vân du bốn phương tham học. Những 
người hàng xóm không đành lòng thấy mẹ 
Ngài chịu khổ, nên nói ra sự thật: “Người 
kể câu truyện đức Phật đi xuất gia cho bà 
nghe, đó chính là người con yêu quy mà bà 
hằng mong đợi.” 

Mẹ Ngài nghe xong, gần như phát 
cuồng, nói: Hèn chi tiếng nói như con trai 
của tôi. Nói xong bà liền chạy đuổi theo, khi 
đến bên bờ sông lớn thì Thiền sư Hoàng 
Bá đã lên thuyền, mà thuyền cũng vừa ra 
khơi. Mẹ Ngài trong lúc nóng lòng đã sơ ý 
rơi tuốt xuống sông, chẳng may bị nước 
nhận chìm mà chết. 

Thiền sư Hoàng Bá đứng ở bờ bên kia 
nhìn thấy mẫu thân trợt chân rơi xuống 
nước chìm chết, trong lòng không ngăn 
được buồn thương, nên khóc nức nở, nói: 
“Một người con xuất gia, chín họ được sinh 
lên trời. Nếu chẳng đúng như thế, thì chư 
Phật đã nói dối.” 

Thiền sử Hoàng Bá nói xong, liền quay 
thuyền trở lại, hỏa táng mẫu thân và nói 
một bài kệ: 


1 BH # 4: 3É HH 0 
tụ 2 3# BỊ ## tt #k 


h 46 — Ñ #í TH 
EM ñẦ À4 ah Tế TH Tƒ 


Ngã mẫu đa niên mê tự tâm, 

Như kim hoa khai Bồ-đề lâm. 

Đương lai tam hội nhược tương trực, 

Qui mạng đại bi Quan thế âm. 

Dịch: 

Bấy lâu lòng mẹ tôi mê, 

Giờ đây dứt sạch Bồ-đề nở hoa. 

Đời sau ba hội(1) gặp qua, 

Cùng nhau quy phục Phật bà Quan 
âm. 

Khi Thiền sư Hoàng Bá nói kệ, những 
người hàng xóm đều thấy mẫu thân của 
Ngài ở trong ngọn lửa bay lên hư không mà 
đi. 


Lời bình: 

Thiên sư Hoàng Bá Hy Vận là người 
Phước Kiến, xuất gia ở Giang Tây, thọ 
pháp với Thiên sư Bá Trượng Hoài Hải, 
nhưng cũng được Thiên sư Nam Tuyên ấn 
chứng. Thiên sư Hoàng Bá không phải là 
một người con bắt hiếu. Nói vê hiễu thuận 
thì có ba: 

71- Tiểu hiễu: Cung phụng món ngon 
vật lạ. 

2- Trung hiễu: Làm cho tỗ tông được 
rạng rỡ. 

r2 


3- Đại hiếu: Độ cho những linh hôn 
được siêu thoát. 

Thiền sư Hoàng Bá độ cho mẹ được 
nhẹ nhàn siêu thoát, đó chính là một người 
con đại hiếu. 


(1): Ba hội: Là chỉ cho ba lần đại hội nói 
pháp của Phật Di Lặc. 

- Lần thứ nhất nói pháp, làm cho chín 
mươi sáu ức người được quả A-la-hán. 

- Lần thứ hai nói pháp, làm cho chín 
mươi bốn ức người được quả A-la-hán. 

- Lần thứ ba nói pháp, làm cho chín mươi 
hai ức người được quả A-la-hán. 


r3 


23. DIỆU DỤNG CỦA THIÊN 


Thiền sư Tiên Nhai đi hoằng pháp bên ngoài, 
trên đường gặp hai vợ chông đang cãi lộn với 





f4 


- Ông mà là chồng cái gì, chẳng giống đàn 
ông chút nào! 

Chồng nói: 

- Bà chửi tôi hả? Nếu bà chửi nữa thì tôi sẽ 
đánh bài 

Vợ nói: 

- Tôi chửi ông đó, ông chẳng giống đàn ông! 

Khi ấy, Thiền sư Tiên Nhai nghe xong, liền to 
tiếng gọi người đi qua đường rằng: “Các người 
hãy đến đây xem nè! Xem đấu trâu, cần phải mua 
vé vào cửa; xem đấu dễ, đá gà cũng cần phải mua 
vé vào cửa; bây giờ xem đấu người, chẳng cần 
phải mua vé vào cửa. Các người hãy đến đây xem 
nè!” 

Hai vợ chồng vẫn tiếp tục cãi lộn với nhau. 

Chồng nói: 

- Bà nói một câu tôi chẳng giống đàn ông nữa, 
thì tôi sẽ giết bài 

Vợ nói: 

- Ông giết đi! Ông giết đi! Tôi nói ông chẳng 
giống đàn ông đó! 

Tiên Nhai nói: 

- Đến giai đoạn căng thẳng rồi bà con ơi! Bây 
giờ muốn giết người, hãy mau đến đây xem đi! 

Người đi đường nói: 

- Hòa thượng! To tiếng gọi om sòm làm gì? 
Vợ chồng người ta cãi lộn với nhau, có liên quan 
gì đến ông? 

Tiên Nhai nói: 


#5 


- Sao chẳng liên quan đến tôi? Các người 
không nghe bọn họ muốn giết người sao? Giết 
người thì phải mời Hòa thượng tụng kinh. Khi tụng 
kinh, thì ta không có tiền lì xì sao? 

Người đi đường nói: 

- Thật có đạo lý này sao? Vì tiền lì xì mà mong 
muốn người khác giết người sao? 

Tiên Nhai nói: 

- Mong muốn không chết cũng được, ta chỉ 
muốn nói pháp thôi. 

Khi ấy, hai vợ chồng ngưng cãi lộn với nhau, 
đồng thời đi đến vây quanh Thiền sư Tiên Nhai để 
nghe Ngài cùng với người đi đường tranh cãi vấn 
đề gì? 

Thiền sư Tiên Nhai dạy hai vợ chồng cãi lộn 
rằng: 

- Dù cho băng lạnh có dày cách mấy, nhưng 
khi mặt trời lên thì cũng phải chảy tan ra; cơm rau 
có nguội lạnh cách mấy, nhưng khi củi lửa đốt lên 
thì cũng phải nóng trở lại; vợ chồng có duyên sống 
chung với nhau, nên giống như mặt trời làm ấm áp 
cho người khác; giống như củi lửa làm vừa lòng 
thích ý cho người khác. Hy vọng hai vợ chồng biết 
yêu thương và kính trọng lẫn nhau. 

Sự vận dụng linh hoạt thiền của Thiền sư Tiên 
Nhai là như thế. 


f6 


24. TÂM YÉU CỦA THIÊN 


Đại thi nhân Bạch Cư Dị có một lần đến hỏi 
Thiền sư Duy Khoan: 

- Thân khẩu ý làm sao tu hành mỗi cái? 

Thiền sư Duy Khoan đáp: 





... s5. | xiit 2£ ` 
E ÃaY-fe Ma KH t/ 2717 .` 


rởi 


- Vô thượng Bồ-đề trùm ở nơi thân là luật, nói 
ở nơi miệng là pháp, hành ở trong tâm là thiền. 
Ứng dụng thì có ba, nhưng vốn đồng một thể. Như 
sông Trường Giang, sông Hoài và sông Hán, tùy 
chỗ mà đặt tên, tên tuy có khác nhau nhưng tính 
nước vốn là một. Luật tức là pháp, pháp chẳng lìa 
thiền, thân khẩu ý kết hợp lại mà tu, thân khẩu ý 
đều gọi là tâm. Vì sao ở trong đó, vọng khởi phân 
biệt? 

Bạch Cư DỊ nói: 

- Đã không có sự phân biệt, thì lấy gì mà tu 
tâm? 

- Tâm vốn không tổn thương, vì sao cần phải 
tu? Nên biết bất kể là nhơ hay sạch, tất cả đều 
không được khởi niệm! 

- Nhơ có thể lau chùi, không được khởi niệm; 
sạch không suy nghĩ được ư? 

- Như con mắt của người, vật không được 
bám vào, mạt vàng tuy quý nhưng rơi vào mắt 
cũng thành bệnh, mây đen thì che đậy bầu trời, 
mây trắng cũng giống như thế. 

- Không tu không nghĩ, thì có khác gì phàm 
phu chứ? 

- Phàm phu sinh ra vô minh, nhị thừa sinh tâm 
chấp trước. Nếu lìa hai thứ bệnh vô minh và chấp 
trước này, thì gọi là người tu hành chân chánh. 
Người tu hành chân chánh, không được quá siêng 
năng, cũng không được giải đãi. Người quá siêng 
năng thì gần như chấp trước; người hay giải đãi 
thì rơi vào vô minh. Đây chính là tâm yếu vậy. 


78 


Bạch Cư Dị có tỉnh ngộ, sau đó trở thành 
người hành giả hiệu biêt đúng sự thật trong Phật 
giáo. 


Lời bình: 

Ở thế gian, có tốt có xấu, có lớn có nhỏ, ví dụ 
như người bố thí nhiều thì có công đức nhiêu, 
người bố thí ít thì có công đức ít, cho nên tất cả 
đêu có sự phân biệt. Tu thân thì có không sát sinh, 
không trộm cắp, không tà dâm; tu miệng thì có 
không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai 
lưỡi, không nói ác khẩu; tu ý thì có không tham 
lam, không sân hận, không tà kiến. Nếu đứng vẻ 
mặt tu hành của thân khẩu ý, thì đương nhiên mỗi 
cái đêu có sai khác. Còn đứng vê mặt chân tâm tự 
tính, thì vốn tự thanh tịnh, vốn tự đây đủ, cân gì 
phải tu chứng? Có gì siêng năng và giải đãi? Cho 
nên Thiên sư Duy Khoan lẫy đó làm tâm yếu của 
thiên. 


79 


25. PHƠI NÁM HƯƠNG CÔ 





Trong chùa Vĩnh Bình có một Thiền sư già đã 
ngoài tám mươi tuổi, nhưng thường ở dưới ánh 
nắng mặt trời chói chang phơi nắm hương cô. Hòa 
thượng trụ trì là Thiền sư Đạo Nguyên nhìn thấy, 
trong lòng không nỡ nên nói: 


80 


- Trưởng lão! Tuổi của ông đã lớn như thế, vì 
sao phải vất vả cực khổ làm công việc này? Xin 
ông lão không nên cực khổ như thế, tôi sẽ tìm 
người làm thay cho ông! 

Thiền sư già không một chút do dự, nói: 

- Người khác quyết không phải là tôi! 

Thiền sư Đạo Nguyên nói: 

- Ông nói không sai, nhưng công tác cũng 
không nên chọn lúc mặt trời nắng chói chang thế 
này! 

Thiền sư già nói: 

- Trời nắng chói chang không phơi nắm 
hương cô, chẳng lẽ đợi trời âm u hoặc trời mưa 
mới phơi sao? 

Thiền sư Đạo Nguyên là chủ của một ngôi 
chùa, chỉ dạy và lãnh đạo ở khắp nơi, nhưng gặp 
phải Thiền sư già này, cuối cùng cũng thừa nhận 
là mình đã thua cuộc. 


Lời bình: 

Đời sống của thiên giả, bắt luận làm việc gì, 
đêu không nhờ người khác làm giùm, cũng không 
đợi đến sáng mai. Người khác quyết không phải là 
tôi, bây giờ không làm thì đợi đến khi nào? đây là 
vẫn đê mà người thời nay cân phải suy nghĩ sâu 
Xa. 


81 


26. DÃ HÒ THIÊN 


Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải, là người kế 
thừa Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ sáng lập 
tùng lâm, Bá Trượng đặt ra thanh quy, đủ để thấy 
sự đóng góp của các Ngài cho thiền môn như thế 
nào rồi. 

Một hôm, Thiền sư Bá Trượng nói pháp vừa 





82 


xong, đại chúng đều ra về, nhưng chỉ có một ông 
già còn ở lại. Thiền sư hỏi: 

- Ông là ai? 

Ông già đáp: 

- Con không phải là người, mà chính là một 
con chồn hoang. Thời Phật quá khứ, con từng tu 
hành ở núi Bá Trượng này, nhân có một vị tăng 
đến hỏi: “Người đại tu hành có rơi vào nhân quả 
không?” Con đáp: “Không rơi vào nhân quả.” Do 
câu trả lời này, mà con đọa làm thân chồn năm 
trăm đời. Nay xin Thiền sư nói cho một chuyển 
ngữ, để con thoát khỏi kiếp làm thân chồn này. 

Thiền sư Bá Trượng nghe xong, từ bi nói: 

- Ông hỏi ta đi! 

Ông già thành kính chấp tay hỏi: 

- Người đại tu hành có rơi vào nhân quả 
không? 

Thiền sư Bá Trượng đáp: 

- Không lầm nhân quảiI 

Nghe câu nói này, ông già đại ngộ, làm lễ 
thưa: 

- Con đã thoát thân chồn, cúi xin Ngài lấy theo 
lễ tăng chết mà tống táng con. 

Hôm sau, Thiền sư Bá Trượng lãnh đạo đại 
chúng trong chùa đến trong hang động phía sau 
núi, dùng gậy khều ra xác chết một con chồn 
hoang. Thiền sư Bá Trượng làm lễ hỏa táng giống 
như là một vị tăng đã chết. 


Lời bình: 


83 


Đây là một tắc công án nỗi tiếng, chỉ đáp một 
câu “Không rơi vào nhân quả” cho học tăng, vì sao 
bị đọa làm thân chôn năm trăm đời? Thiên sư Bá 
Trượng vì ông nói một câu chuyển ngữ “Không lầm 
nhân quả”, vì sao lại thoát khỏi cái khỗ làm thân 
chôn năm trăm đời? Ở đây chỉ sai một chữ thôi, 
mà có sự khác nhau một trời một vực. Hỏi: “Người 
đại tu hành có rơi vào nhân quả không.” Đáp: 
“Không rơi vào nhân quả.” Ý nói người có công 
phu tu hành thì không bị nhân quả báo ứng, đây 
thật là sự chỉ bảo cầu thả tùy tiện và hết sức sai 
lâm! Bởi vì bất cứ người nào cũng không thể thoát 
ra ngoài nhân quả báo ứng. Câu nói “Không lâm 
nhân quả” của Thiên sư Bá Trượng, mới thật là lời 
nói sâu sắc hàm chứa một chân lý siêu tuyệt. Bởi 
vì bất cứ người tu hành ngộ đạo nào, cũng đều 
phải “Không làm nhân quả”. 

Cho nên, Thiên sư Vô Môn có làm một bài kệ: 


Bát lạc bắt muội, 
Lưỡng thái nhất trại. 
Bát muội bắt lạc, 
Thiên thác vạn thác. 
Dịch: 


84 


Không rơi không làm, 
Hai chọn một thi. 
Không lầm không rơi, 
Muôn ngàn lâm lỗi. 


85 


27. THÀNH THẬT KHÔNG DÓI 





"~x..Ä Ê° 5F s06 <s/§ * 


__ Thiền sư Đạo Giai là người đời Tống, sau khi 
đặc pháp đã xiên dương tông phong thiên tông 
một cách mạnh mẽ. Sư từng giữ chức trụ trì qua 


86 


các ngôi chùa lớn như Tịnh Nhân, Thiên Ninh v.v... 
Một hôm, hoàng thượng sai sứ giả đem Ca-sa tía 
đến tặng, để ca ngợi đạo đức chí cao vô thượng 
của sư và ban cho hiệu là Thiền sư Định Chiếu. 

Thiền sư dâng biểu kiên quyết từ chối không 
nhận. Hoàng thượng lại sai thân vương Lý Hiếu 
Thọ ở phủ Khai Phong đi đến chỗ của Thiền sư để 
nói lên ý tốt mà triều đình khen thưởng, nhưng 
Thiền sư vẫn không tiếp nhận. Do đó đã làm 
hoàng thượng tức giận, liền hạ chiếu cho quan địa 
phương bắt giữ. Quan địa phương biết Thiền sư là 
người nhân hậu trung thành, nên khi đi đến chùa, 
dùng lời nói nhỏ nhẹ hỏi rằng: 

- Thiền sư thân thể ốm yếu, tướng mạo tiều 
tụy, có bị bệnh gì không? 

- Không! 

- Nếu nói là bị bệnh, thì có thể tránh khỏi sự 
trừng phạt về tội chống lại thánh chỉ. 

- Không bệnh thì nói là không bệnh, đâu thể vì 
muốn thoát khỏi sự trừng phạt mà nói dối là bị 
bệnh. 

Vị quan địa phương không còn cách nào hơn, 
buộc lòng phải đem Thiền sư đày đến Truy Châu. 
Người nghe được chuyện này, thảy đều rơi nước 
mắt. 


Lời bình: - 
Chúng ta thường thây tính tình hoạt bát vui vẻ 
của thiên giả, nhưng tính tình thành thật cứng răn 


87 


của thiên giả, thì chỉ thẫy được ở trong câu chuyện 
của Thiên sư Đạo Giai. 

Đại sư Liên Trì đời Minh có lời khen ngợi Ngài 
rằng: “Vinh dự đến mà từ chối, người ta khó có thể 
làm được. Từ chối đến nỗi bị trừng phạt, bị trừng 
phạt mà không chịu nói dối, có phải là việc rất khó 
làm không?” Những người trung thực thẳng thắn ở 
trong các câu chuyện, không thể nào được như 
Ngài, cho nên ghi ra đây để khuyến khích tất cả 
mọi người. 


88 


28. MẠN LẠT ĐỀU CÓ VỊ 


fi ll VÀ X an Ốc Bế là +... 






Đại sư Hoằng Nhất là nhà nghệ thuật vào đạo, 
Ngài đem sự tu hành trong Phật đạo và cuộc sống 
nghệ thuật kết hợp lại với nhau, thì càng thấy rõ 
cảnh giới chân thật của đời người. Một hôm, nhà 
giáo dục nổi tiếng là tiên sinh Hạ Cái Tôn đi đến 


839 


tham vấn. Khi ăn cơm, chỉ thấy Ngài ăn một món 
củ cải muối, tiên sinh không dẫn lòng được, nói: 

- Chẳng lẽ thầy không ngán củ cải muối quá 
mặn này sao? 

Đại sư Hoằng Nhất đáp: 

- Mặn có vị đạo của mặn. 

Qua một lúc sau, Đại sư Hoằng Nhất ăn xong, 
trong tay cầm một ly nước nóng uống, tiên sinh lại 
nhíu đôi lông mày, nói: 

- Thầy không có trà uống à? Mỗi ngày đều 
uống nước nóng lạt lẽo này à? 

Đại sư Hoằng Nhất cười nói: 

- Nước nóng tuy lạt, nhưng lạt cũng có vị đạo 
của lạt. 


Lời bình: 

Đại sư Hoằng Nhất nói: “Mặn có vị đạo của 
mặn, lạt có vị đạo của lạt”, đây là câu nói chứa đây 
thiên vị trong Phật pháp biết bao. Đại sư Hoằng 
Nhất đã đem Phật pháp ứng dụng vào trong cuộc 
sống thường ngày, nên đối với Ngài thì không có 
chỗ nào mà chẳng phải là vị đạo. Một cái khăn lau 
mặt Ngài dùng đến ba năm, khi bị rách rồi thì nói 
còn có thể dùng lại được. Ở trong một căn phòng 
nhỏ, con rệp bò tới bò lui, khách đến thăm cũng 
cảm thẫy chán ngắt, nhưng Ngài nói chỉ có mây 
con mà thôi. Có thể nói Ngài đã thực sự thể hội 
được con người chân thật của mình, vì vậy mà 
trong cuộc sống dù ở bắt cứ hoàn cảnh nào cũng 
cảm thấy an vui. 


90 


29. PHƯƠNG PHÁP BÒI DƯỠNG NHÂN TÀI 


Có một vị Phật tử đi đến chùa lễ Phật, sau khi lễ 
xong liền dạo bước tới vườn hoa, tình cờ gặp vị 
tăng chịu trách nhiệm chăm sóc hoa kiểng đang 
miệt mài cắt tỉa lại những cây hoa cảnh. Ông thấy 
vị tăng cầm cây kéo trong tay, hết tỉa chỗ này cao 
đến chỗ kia thấp và cắt bỏ đi những cành lá, hoặc 


E đềsự mẽ Anh Tu tap Vu 





91 


bứng hoa cảnh dời trồng vào trong chậu, hoặc 
bón phân tưới nước cho một vài cây khô, chăm 
sóc một cách tận tình. Vị Phật tử không hiểu hỏi: 

Thầy là trưởng ban kiểng phải không? 
Vì sao thầy phải cắt bỏ những cành lá tươi 
tốt? Vì sao thầy lại bón phân tưới nước cho 
những cành lá khô héo? Vì sao thầy nhỗ 
hoa cảnh từ chậu này trồng sang chậu 
khác? Vì sao thầy phải cuốc đi cuốc lại 
vùng đất không có cây kiểng? Có nên phiền 
phức như thế chăng? 

Thầy trưởng ban kiểng đáp: 

- Chăm sóc hoa cảnh cũng giống như 
là giáo dục con người. Con người cần phải 
giáo dục thế nào, thì hoa cảnh cũng như 
thế ấy. 

Vị Phật tử nghe xong, không bằng lòng 
nói: 

- Hoa cảnh là cây cối, sao có thể so 
sánh với con người? 

Thầy trưởng ban kiểng không thèm 
ngắng đầu lên, nói: 

- Vì sao tôi phải cắt bỏ những cành lá 
tươi tốt? Vì đối với những cành lá thấy 
dường như tươi tốt, nhưng lại sinh trưởng 
lung tung, không hợp với phép tắc loài hoa, 
thì nhất định phải cắt bỏ đi để khỏi hao tốn 
chất dinh dưỡng cho chúng, sau này cây 
mới có thể phát triển tốt. Giống như làm 
tan biến sự kiêu căng và thói hư tật xấu 


92 


của người trẻ tuổi, để khiến cho họ bước 
vào con đường ngay thẳng chân chánh. 

- Vì sao tôi lại bón phân tưới nước cho 
những cành lá khô héo? Vì những cành lá 
khô héo này, nhìn bề ngoài thì thầy dường 
như đã chết, nhưng bên trong còn rất nhiều 
nhựa sống. Cũng vậy, không nên cho là 
con em xấu thì không thể giáo dục được, 
rồi nản lòng bỏ mặc, nên biết bản tính con 
người vốn lương thiện, chỉ cần hết lòng 
thương yêu giúp đỡ, chăm sóc đúng cách, 
thì cuối cùng nó sẽ trở thành người tốt. 

- Vì sao tôi nhỗ hoa cảnh từ chậu này 
trồng sang chậu khác? Vì muốn cho cây cối 
rời khỏi đất xấu, tiếp xúc với đất màu mỡ. 
Giống như khiến cho người trẻ tuổi rời khỏi 
môi trường xấu, đi đến nơi khác để tiếp xúc 
với thầy lành bạn tốt, nhằm có được sự học 
vấn cao siêu. 

- VÌ sao tôi phải cuốc đi cuốc lại vùng 
đất không có cây kiếng? Vì muốn làm cho 
vùng đất chai cứng được xốp lên, để những 
hạt giống nằm sẵn trong đất có cơ hội nây 
mầm. Giống như các em học sinh nghèo 
khổ mà được những người có tâm hồn cao 
thượng trợ giúp một tay, để cho các em có 
cơ hội tốt phát triển thành một nhân tài. 

Vị Phật tử nghe xong, rất vui vẻ nói: 


93 


- Cảm ơn thầy đã chỉ dạy cho con một 
bài học: “Phương pháp bôi dưỡng nhân 
tài.” 


Lời bình: 

Kinh Niết-bàn ghi: “Tình và vô tình, 
tròn đồng chủng trí.” Trên thế gian này 
không có mạng sống nào không thể cứu, 
không có nhân tài nào không thể dạy dỗ 
được. Trong chùa thường hay thờ thánh 
tượng Phật Di Lặc với vẻ mặt tươi cười 
rạng rỡ, có ý nghĩa là dùng từ bi để cảm 
hóa mọi người; phía sau tượng Phật Di Lặc 
lại thờ thánh tượng tướng quân Vi-đà tay 
câm chày hàng ma, có ý nghĩa là dùng uy 
vũ đề làm cho mọi người khuất phục. Cha 
mẹ, thầy tỗ đối với con em còn nhỏ, một 
mặt đem tình thương để cảm hóa, một mặt 
đem quyên thế để răn dạy, nếu con em 
không hiểu thì không thể thành tài. 


94 


30. KÍNH CHUÔNG NHƯ PHẬT 





__ Ở đạo Phật, tiếng chuông là hiệu lệnh trong 
chôn tùng lâm. Âm thanh của tiêng chuông buôi 
sáng là trước nhanh sau chậm, như đánh thức 


95 


mọi người trải qua một đêm dài chớ nên chìm 
đắm trong việc ngủ nghỉ. Còn tiếng chuông buổi 
chiều là trước chậm sau nhanh, như nhắc nhở 
mọi người biết được con đường tối tăm cần phải 
bỏ đi. Cho nên một ngày làm việc và nghỉ ngơi 
trong chốn tùng lâm, bắt đầu là tiếng chuông, kết 
thúc cũng từ tiếng chuông. 

Có một hôm, Thiền sư Dịch Thượng. vừa xả 
thiền đi ra, Ngài nghe được âm thanh của tiếng 
chuông trầm hùng sâu lắng từ xa vọng lại. Thiền 
sư nghe một cách chuyên chú, cho đến khi tiếng 
chuông dừng hẳn, Ngài bèn gọi thị giả đến hỏi: 

- Người đánh chuông khi sáng là ai? 

Thị giả đáp: 

- Đó là một Sa-di mới đến tham học. 

Thiền sư Dịch Thượng bảo thị giả mời Sa-di 
ấy đến, hỏi: 

- Sáng hôm nay con dùng tâm nào để đánh 
chuông? 

Vị Sa-di chẳng biết vì sao Thiền sư lại hỏi 
như thé, liền đáp: 

- Con không có suy nghĩ gì khác ngoài việc 
đánh chuông mà thôi. 

Thiền sư Dịch Thượng nói: 

- Thật vậy sao? Ta thấy khi con đánhchuông 
nhất định trong tâm có nghĩ vấn đề gì? Bởi vì hôm 
nay ta nghe âm thanh của tiếng chuông thật là cao 
quý, nếu chẳng phải là người chánh tâm thành ý 
thì không thể nào đánh ra được tiếng chuông như 
thê. 


96 


Vị Sa-di suy nghĩ rồi nói: 

- Bạch thầy! Quả thật con không có nghĩ gì? 
Chỉ là khi con chưa xuất gia, thầy của con có dạy: 
“Trong lúc đánh chuông nên nghĩ chuông chính là 
Phật, cần phải chí thành, trai giới, kính chuông 
như Phật, dùng tâm thiền và tâm lễ bái mà 
đánhchuông.ˆ 

Thiền sư Dịch Thượng nghe xong, trong lòng 
rất vui, đôi ba lần nhắc nhở: 

- Sau này khi con làm bất cứ việc gì, nên 
dùng tâm thiền đánh chuông như sáng hôm nay! 

VỊ Sa-di trẻ đã tập được một thói quen cung 
kính cần thận, không chỉ khi đánh chuông, làm 
việc hay nghĩ ngợi vấn đề gì, cũng luôn nhớ lời 
dạy của Thiền sư Dịch Thượng và thầy thế độ, là 
gìn giữ tâm thiền khi đánh chuông. Ông chính là 
Thiền sư Sâm Điền Ngộ Do sau này. 

Lời bình: 

Thiên sư Dịch Thượng không chỉ biết người, 
mà còn từ trong tiếng chuông biết 
đượcphẩmchắtđạo đức của người, đó chính là nhờ 
Ngài có tâm thiên. Tục ngữ có câu: “Muốn biết 
người có chí hay không, hãy xem việc nẫu cơm, 
quét nhà của họ.” Sa-di Sâm Điền tuy nhỏ, nhưng 
khi đánhchuôngbiết dùng tâm thiên “kính tiếng 
chuông như Phật”. Thảo nào sau khi lớn lên, trở 
thành một vị thầy kiệt xuất. Điều đó cho thầy, 
phàm làm một việc gì mà có tâm thiên thì đều 
thành tựu cả. 


97 


31. MỘT CHIÉC Y CA SA 


Thiền sư Vô Quả ở trong thâm sơn cùng cốc 
một lòng tham thiền, hơn hai mươi năm đềudo hai 
mẹ con thí chủ cúng dường. Bởi vì Thiền sư chưa 
sáng được bản tâm, nên rất sợ của tín thí khó tiêu, 
do vậy mà Ngài muốn xuống núi đitìim thầy học 
đạo, để làm sáng tỏ việc lớn sinh tử. Hai mẹ con 
cầu xin Thiền sư ở lại một vài ngày, đểchờ may 


[LÔ *ê{mSGFWk lệ r3 mà 25 Ä Hà =e-Eietrprib 6 4:c+ in 





98 


một chiếc y Ca-sa cúng dường. 

Sau khi hai mẹ con trở về nhà, liền bắt 
đầumay chiếc y Ca-sa, cứ mỗi mũi kim là một câu 
niệm Phật. Hai mẹ con may xong, lại gói thêm bốn 
đồng tiền cho Thiền sư Vô Quả làm lộ phí. Thiền 
sư đón nhận tắm lòng của hai mẹ con thí chủ và 
chuẩn bị để ngày mai đi xuống núi. Đêmấy, Thiền 
sư tọa thiền đến nửa đêm, chợt có một đồng tử 
mát áo xanh, tay cầm một cây cờ, theo sau là một 
số người kèn trống ca hát đi đến. Họ khiêng một 
đóa hoa sen thật lớn đến trước mặt Thiền sư. 
Đồngtử nói: “Xin mời Thiền sư lên tòa senl” 

Thiền sư thầm nghĩ: “Ta lâu nay tu thiền định, 
chưa từng tu theo tịnh độ, giờ đây lại có đồngtử tu 
tịnh độ đến, cảnh giới này không thể nào có được, 
e là cảnh giới của ma.” Cho nên, Thiền sư Vô Quả 
không thèm để ý đến, nhưng đồngtử cứ mời đimời 
lại ba lần và nói là chớ có để lỡ cơ hội. Lúc ấy, 
Thiền sư Vô Quả tiện tay lấy cái khánh cắm lên 
trên tòa sen, giây lâu đồng tử và đoànngười kèn 
trống ca hát rút lui. 

Sáng ra, Thiền sư chuẩn bị đi xuống núi, hai 
mẹ con thí chủ cầm cái khánh đến hỏi: “Cái khánh 
này của Thiền sư bị mất phải không? Tối hôm qua 
con ngựa trong trại nhà con sây thai, người chăn 
ngựa dùng dao mỗ thai ra thì thấy có cái khánh, 
biết là của Thiền sư nên đem trả lại, nhưng không 
biết tại sao nó lại nằm trong bụng ngựa?” 

Thiền sư Vô Quả nghe xong, mò hôi đầằmđìa, 
bèn làm một bài kệ: 


99 


— #8 N8 + —- HỆ Hý 
JỤ ÿš 70 ?X DỤ Íị Bÿ 
#t dÈ # đỊ # 2 W 
ft f8 Mr 3V fE W 


Nhất tập nạp y nhất trương bì, 

Tứ định nguyên bảo tứ cá đề. 
Nhược phi lão tăng định lực thâm, 
Cơ dữ nhữ gia tác mã nhi. 

Dịch: 

Một tắm Ca-sa một tắm da, 

Bốn đồng tiền bạc bốn móng ngà. 
Nếu như lão tăng định lực kém, 
Chắc làm ngựa con trong nhà bà. 


Nói xong, liền đem y và tiền trả lại cho hai 
mẹ con thí chủ, rôi từ giã ra đii 


Lời bình: 

Nhân quả nghiệp báo trong Phật giáo, thật 
ra là một chân lý không thể nghĩ bàn. Cho dù là 
ngộ đạo, nhưng không có sự tu chứng, thì không 
thể nào thoát khỏi luân hồi sinh tử. Xem chuyện 
của Thiền sư Vô Quả, chúng ta chẳng lẽ không 
thận trọng sao? 


100 


32. MỌI MẶT TRONG ĐỜI SÓNG 


| ÌÌÌ 
| 
lÍ Ỉ 
'Ì F | 
| 


\ 
Í 


Ñ 


kạ. 

ˆ~ 

—. 
k. 






Trời vừa tờ mờ sáng, cư sĩ Châu Hữu Phong 
đã vui vẻ mang một bó hoa tươi và trái cây 
điđếnchùa Đại Phật cúng dường, luôn tiện tham 
dự buổi công phu sáng của viện. Ai ngờ khi vừa 
bước vào chánh điện, thì từ bên trái độtnhiên có 


101 


người xuất hiện và đụng vào Châu Hữu Phong, 
làm cho hoa quả rơi đầy xuống đất. Châu Hữu 
Phong không nhịn được nói: 

- “Xem này! Anh thật là thô lỗ, đãlàm cho 
toàn bộ hoa quả của tôi mang đi cúng Phật rơi 
đồhét rồi! Anh tính như thế nào đây?” 

Người đụng vào Châu Hữu Phong chính là 
Lý Nam Sơn, không bằng lòng, nói: 

- “Đồ thì cũng đã đổ rồi, nhiều nhất nói một 
lời xin lỗi là xong, có gì đâu mà anh hung hăng quá 
vậy. 

Châu Hữu Phong tức giận nói: 

- “Anh không thấy lỗi của mình, còn trở lại 
trách người!" 

Sau đó, hai người lớn tiếng chửi mắng liên 
tục với nhau. 

Thiền sư Quảng Ngữ khi ấy chợt đi ngang 
qua, vội gọi hai người đến bên hỏi hết ngọn nguồn, 
sau đó chỉ dạy: 

- “Đi cầu thả đụng vào người khác là không 
phải, nhưng không bằng lòng đón nhận lời xin lỗi 
của người thì cũng chẳng đúng, tất cả đều là hành 
vi ngu xuẫn cực kỳ. Biết thừa nhận những điềulầằm 
lỗi của mình và đồng ý sự xin lỗi của người khác, 
thì đó mới là cử chỉ của người trí.” 

Thiền sư Quảng Ngữ lại nói tiếp: 

- “Chúng ta sống trên thế giới này, cần phải 
hài hòa mọi mặt trong đời sống, như: Trong xã hội, 
làm sao cùng thân tộc, bạn bè đượchài hòa; trong 
giáo dưỡng, làm sao cùng bậc thầy cảm thông 


102 


thấu hiểu lẫn nhau; trong kinh tế, làm sao biết thu 
chi phải lẽ; trong gia đình, làm sao gây dựng tình 
cảm vợ chồng, con cái; trong sức khoẻ, làm sao 
để thân thể được khoẻ mạnh; trong tinh thần, làm 
Sao chọn lựa cách thức đời sống của mình, có thể 
như thế mới không cô phụ mạng sống đáng quý 
của chúng ta. Các ông hãy suy nghĩ kỹ đi! Việc có 
một chút xíu mà đã phá hỏng đi tắm lòng thành 
kính của các ông rồi, có đáng tiếc hay không?” 

Lý Nam Sơn nói: 

- “Thiền sư! Con sai rồi, thật quá lỗ mãng!” 
Sau đó liền xoay người hướng về Châu Hữu 
Phong nói: “Cho tôi được xin lỗi! Tôi thật là quá 
mê muội rồi!” 

Châu Hữu Phong cũng từ tận đáylòng nói: 
“Tôi cũng có chỗ không đúng, không nên vì một 
chuyện nhỏ mà nóng giận, thật là trẻ conl” 


Lời bình: 

Lời nói của Thiền sư Quảng Ngữ đãlàmcảm 
động đến lòng hung hăng của hai kẻ sắp 
đánhnhau. Thiên, có lúc nói cao, cũng có lúc nói 
thâp. 


103 


33. NHƯ SÂU ĐỤC CÂY 


Có một lần, Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu 
đang đứng hầu Thiền sư Bách Trượng. Thiền sư 
Bách Trượng hỏi: 

- AI? 

Thiền sự Quy Sơn đáp: 

- Con! Linh Hựu! 

Thiền sư Bá Trượng nói: 

- Ông tìm trong lò xem có lửa không? 


& 

k7 

.s 

PÌ 

“í 

rễ 

.. 4 

wỈ Ả-Ì M 4 

-_ Pu ¬ # 

th 4 “ 
H co» cử cả + 

đ VY 

xa 7 m 
"sat ˆ + 
: ®* 
k 

L 





104 


Thiền sự Quy Sơn tìm trong lò một hồi, đáp: 

- Không có lửa. 

Thiền sư Bách Trượng đi đến bên lò, dùng 
cây bới sâu vào bên trong, đem ra một chút xíu 
lửa, liền đưa lên cho ngài Quy Sơn xem, sau 
đóhỏi: 

- Ông nói là không có lửa, vậy cái này là gì? 

Thiền sự Quy Sơn Linh Hựu nói: 

- Con biết là có, chỉ vì chưa bới sâu vào bên 
trong! 

Thiền sư Bách Trượng nói: 

- Đây chỉ là con đường rẽ tạm thời, trong 
kinh nói: Muốn ngộ được Phật tính, thì phải quán 
thời tiết nhân duyên. Khi thời tiết nhân duyên đến, 
như mê chợt tỉnh, như quên chợt nhớ, khi ấy mới 
biết mình xưa nay vốn tự đầy đủ, không từ bên 
ngoài mà được. Sở dĩ, Tổ sư nói: “Ngộ rồi đồng 
chưa ngộ, không tâm như có tâm. Phàm thánh chỉ 
là hư vọng, tâm Phật xưa nay vốn tự đầy đủ. Bây 
giờ ông đã được như thế, nên khéo mà gìn giữ! 

Hôm sau, Thiền sư Quy Sơn đi cùng Thiền 
sư Bách Trượng vào trong núi lao tác. Thiền sư 
Bách Trương hỏi ngài Quy Sơn rằng: 

- Đem lửa đến được chăng? 

Thiền sư Quy Sơn thưa: 

- Đem đến được! 

Thiền sư Bách Trượng hỏi tiếp: 

- Lửa ở đâu? 


105 


Thiền sư Quy Sơn nhặt lấy cành cây thi hai 
lần, sau đó đưa cho Thiền sư Bách Trượng. Thiền 
sư Bách Trượng vui vẻ nói: 

- Như sâu đục cây, ngẫu nhiên thành chữ. 


Lời bình: 


“Lửa”, tượng trưng cho cái gì? Ám chỉ cho cái 
gì? Đây chính là chỉ cho Phật tính. Thiền sư Bách 
Trượng bảo ngài Quy Sơn đến bên lò đếtìm lửa, 
tức là ám chỉ cho Ngài phải tìm ra đượcPhật tính 
của chính mình. Muốn tìm ra được Phật tính của 
chính mình có dễ dàng hay không? Thiên sư Bách 
Trượng phải đích thân làm mâu, bới sâu vào bên 
trong thì tự tính mới có thể hiện tiên. Thậm chí khi 
hai thầy trò đi lao tác, cũng đêu khích lệ lẫn nhau 
là trong đời sống không nên quên tự tính. Một câu: 
“Đem lửa đến được chăng?” Trong đó có một chút 
từ tâm, một chút trí tuệ và một chút thiên trong đời 
sông. 


106 


34. NHẶT NHIÊU MỘT CHÚT 





Thiền sư Đỉnh Châu cùng với một Sa-di 
đikinh hành trong sân, bất chợt một cơn gió thổi 
đến làm lá ở trên cây rụng xuống rất nhiều. Thiền 
sư liền khom lưng nhặt từng chiếc lá rơi cho vào 
trong túi, chú Sa-di đứng ở bên cạnh nói: “Thiền 
sư! Không cần phải lượm, sáng sớm ngày mai 
chúng con sẽ quét dọn.” 


107 


Thiền sư Đỉnh Châu không đồng ý nói: 

- Con không nên nói như thế, chẳng lẽ chỉ 
có quét dọn mới được sạch hay sao? Thầy nhặt 
nhiều lá rơi một chút, cũng khiến cho một phần ở 
trên đất trở nên sạch sẽ! 

Sa-di lại nói: 

- Thiền sư! Lá rụng nhiều như thế, Ngài nhặt 
ở trước mặt thì nó rụng ở sau lưng, vậy đến bao 
giờ mới xong? 

Thiền sư vừa nhặt lá vừa nói: 

- Lá rụng không chỉ ở trên mặt đất, mà còn 
có lá rụng ở trong tâm của chúng ta nữa. Thầy 
nhặt lá rụng ở trong tâm của mình, cuối cùng cũng 
có khi nhặt xong. 

Sadi nghe xong, thấu hiểu được 
đờisốngcủa thiền giả là gì? 

Khi Đức Phật còn tại thế, có người đệ tử tên 
là Châu Lợi Bàn Đà Già ngu dốt lạ thường, dạy 
cho ông một bài kệ, nhưng ông học câu trước lại 
quên câu sau, học câu sau lại quên câu trước. Bất 
đắc dĩ Phật hỏi ông biết được việc gì? Ông thưa: 
“Chỉ biết được việc quét rác.' Phật dạy ông khi 
quét rác phải nhớ là: “Quét bụi trừ bản!” Châu Lợi 
luôn ghi nhớ ở trong lòng. Sau này ông nghĩ: 
Những bụi bặm nhơ bản ở bên ngoài thì dùng chỗi 
quét đi, còn những ô uế ở trong tâm thì làm sao 
quét sạch? 

Chính nhờ thế mà Châu Lợi Bàn Đà Già 
được khai mở trí tuệ và thông minh lạ thường. 


108 


Lời bình: 

Thiên sư Đỉnh Châu nhặt lá rơi, chính là nói 
lên nhặt những vọng tưởng phiên não ở trong tâm 
mình. Núi sông và đất bằng có biết bao nhiêu lá 
rơi không tài nào nhặt hết được, nhưng. lá rơi ở 
trong tâm nhặt một thì bớt một. Thiên giả chỉ cân 
tâm được lặng yên, thì lập tức có tất cả đại thiên 
thế giới. Chủ trương của nhà Nho là câu nơi mình, 
còn thiên giả tùy theo tâm mình tịnh thì cõi nước 
tịnh, cho nên mọi người tùy thời tùy chỗ mà nhặt 
những lá rơi ở trong tâm mình. 


109 


35. Ở YÊN MỘT CHỖ BÓN MƯƠI NĂM 


Đời Tống, có Thiền sư Duy Tắc hiệu là Phật 
Quật, người ở Trường An, xuất gia từ thuở nhỏ 
và dựng am tranh Phật Quật trên ngọn Thúy Bình 
núi Thiên Thai, tỉnh Triết Giang để tu hành. Mỗi 
ngày đếngiờ ngọ, Thiền sư hái trái dại ăn cho 
đỡđói, lúc khát uống nước suối ở trong rừng. 





110 


Một hôm, có vị tiều phu đi ngang qua am 
tranh, trông thấy Thiền sư bèn tò mò đếnhỏi: 

- Ngài ở đây bao lâu rồi? 

Thiền sư Phật Quật đáp: 

- Có lẽ đã trải qua bốn mươi mùa nóng lạnh 
đổi thay. 

Tiều phu tò mò hỏi tiếp: 

- Ngài ở đây tu hành có một mình sao? 

Thiền sư Phật Quật gật đầu và nói: 

- Ở trong chốn rừng sâu này, một người 
đãlà nhiều, đông đảo để làm gì? 

Tiều phu lại hỏi: 

- Ngài không có bạn bè sao? 

Thiền sư Phật Quật liền vỗ tay, lúc đó rất 
nhiều cọp beo từ phía sau am chạy ra. 

Tiều phu hoảng sợ, Thiền sư Phật Quật vội 
bảo chớ có sợ và ra hiệu cho bầy cọp beo lui ra 
sau am. 

Thiền sư nói: 

- Tất cả đất đai núi sông, cây cối cỏ hoa, rắn 
và thú rừng v.v... đều là bạn pháp của ta. 

Tiều phu rất cảm phục, xin được quy y làm 
đệ tử. Sau đó, Thiền sư Phật Quật nói tóm tắt tâm 
yếu Phật pháp cho tiều phu nghe: 

- Nay ông tuy là phàm phu, nhưng chẳng 
phải phàm phu; tuy chẳng phải phàm phu, nhưng 
chẳng lìa bỏ pháp phàm phu. 

Ngay lời nói này, vị tiều phu khế ngộ. Từ đó, 
những người mộ đạo rủ nhau lên núi rất đông, 
trên ngọn núi Thúy Bình mây trắng bồng bênh, cỏ 


111 


cây đón người, cọp đi qua nai đi lại, chim bay dế 
kêu và trở thành Thiên phái Phật Quật. 


Lời bình: 

Với cách nhìn thông thường, bốn mươi năm 
là những tháng ngày dài đăng đẳng. Nhưng khi 
chứng ngộ thì không còn giới hạn trong thời gian, 
vì đã sống được với con người chân thật vĩnh 
hằng. Thiên sự Duy Tắc đã dung nhập vào bản 
thê, thì thời gian chỉ là cái chớp mắt. Đối với thiên 
giả cái chớp mắt và bốn mươi năm hoàn toàn 
không có khoảng cách gì. 

Sự ngộ đạo của một thiền giả hay nhiêu 
thiền giả khác là không có khoảng cách không 
gian và thời gian, không có sự phân biệt ta và 
người, không có sự đối đãi động và tĩnh, không có 
quan niệm Phật và chúng sinh. 

“Tuy là phàm phu, nhưng chẳng phải phàm 
phu.” Bởi vì người người đêu có phật tính. Trong 
chân lý dứt sạch giả danh Phật và chúng sinh, lẽ 
nào còn có phân biệt phàm phu hay chẳng phải 
phàm phu? 

“Tuy chẳng phải phàm phu, nhưng chẳng lìa 
bỏ pháp phàm phu.” Bởi vì sự ngộ đạocủa thiên 
giả là không thay đổi việc sáng tạo riêng có, cũng 
không lìa bỏ muôn pháp, mà còn siêu việt muôn 
pháp. 


112 


36. NƠI ẤN CƯ 





¬_ xe 


Thiền sư Vô Đức luôn đi hành cước, một 
hôm Ngài đến chỗ Thiền sư Phật Quang. Thiền sư 
Phật Quang nói: 

- Ngài là một thiền giả rất nồi tiếng, đángtiếc 
vì sao chẳng tìm một nơi để ẩn cư? 


T5 


Thiền sư Vô Đức không biết trả lời thế nào, 
hỏi: 

- Như vậy ở đâu mới là chỗ ẩn cư của tôi? 

Thiền sư Phật Quang đáp: 

- Ngài là bậc Thiền sư rất giỏi, thế mà ngay 
cả chỗ ẫn cư của mình lại chẳng biết. 

Thiền sư Vô Đức nói: 

- lôi cưỡi ngựa đã ba mươi năm, nào ngờ 
hôm nay lại bị con lừa làm té. 

Từ đó, Thiền sư Vô Đức dừng lại ở chỗ 
Thiền sư Phật Quang. Một hôm, có vị học tăng 
đến hỏi: 

- LÌa việc cầu học kinh nghĩa của Phật giáo, 
xin Thiền sư giúp con chọn lựa thử xem? 

Thiền sư Vô Đức bảo: 

- Nếu là người như thế thì tốt rồi. 

Học tăng liền đảnh lễ, Thiền sư Vô Đứcnói: 

- Ông hỏi rất hay! Ông hỏi rất hay! 

Học tăng lại hỏi: 

- Con rất muốn được Ngài chỉ dạy, 
nhưng... 

Thiền sư Vô Đức nói: 

- Hôm nay ta không trả lời. 

Học tăng hỏi: 

- Khi hoàn toàn không nhiễm bụi trần thì thế 
nào? 

Thiền sư Vô Đức đáp: 

- Ta không tiếp hạng khách đó. 

Học tăng lại hỏi: 

- Thế nào là gia phong của Thiền sư? 


114 


Thiền sư Vô Đức đáp: 

- Ta không nói với ông. 

Học tăng chẳng hài lòng, hỏi: 

- Vì sao Ngài không nói với con? 

Thiền sư Vô Đức an nhiên nói: 

- Đó chính là gia phong của ta. 

Học tăng tin là thật hỏi: 

- Gia phong của Ngài là không lời chăng? 

Thiền sư Vô Đức nói: 

- Ngồi thiền! 

Học tăng liền nói: 

- Thế thì, kẻ ăn mày ở đầu đường, chẳng 
phải là ngồi thiền sao? 

Thiền sư Vô Đức liền đưa lên một đồngtiền, 
ngay đó học tăng tỉnh ngộ. 

Thiền sư Vô Đức đến gặp Thiền sư Phật 
Quang thành thật nói: “Khi hành cước chỉ hành 
cước, khi ân cư chỉ ẩn cư, bây giờ tôi đãtim 
đượcchỗ ẩn cư!” 

Lời bình: 

Các thiên tăng từ xưa đến nay, có người 
đihành cước; có người tìm chỗ ẩn cư; có người 
muốn trỗn tránh sự phiên toái của danh lợi, nên đã 
đi vào trong núi sâu, nhưng lo sợ là chưa đượcyên 
ồn; có người tiếp đãi tăng chúng mười phương, 
phải đợi người có duyên mới truyên trao. Rót cuộc 
làm thế nào mới là thiên tăng có cuộc sống và 
phẩm hạnh chân chánh? Đúng như lời Thiên sư 
Vô Đức nói: “Khi hành cước chỉ hành cước, khi ẩn 
cư chỉ ẩn cư.” 


115 


37. ĐÁNG YÊU QUÝ NHẤT 


Có một nữ thí chủ gia đình rất giàu sang, 
không ai hơn cô về của cải, địa vị, quyền lực và 
sắc đẹp, nhưng lúc nào cũng buồn bực không vui, 
vì không có người bạn nào để cùng cô hàn huyên 
tâm sự. Thế nên, cô đến gặp Thiền sư Vô Đứchỏi: 

- Làm sao được nhiều người yêu quý và 
được cảm tình của người khác? 


¡ =lgie. W8 : 


RẺ &r 


” 
ác 


F"w» 
Ỉ 


Pu PK 4e En Xe th sếp Se-b XS s. Ấ L—Rg 





116 


Thiền sư Vô Đức nói: 

- Cô có thể tùy lúc tùy nơi chia sẻ với mọi 
người, trong lòng luôn có tâm từ bi giống như 
Phật, nói những lời thiền, nghe những âm thanh 
thiền, làm những việc thiền, ứng dụng những tâm 
thiền, thì cô sẽ được nhiều người yêu quý. 

Nữ thí chủ lại hỏi: 

- Lời thiền nói thế nào? 

Thiền sư Vô Đức đáp: 

- Lời thiền chính là nói những lời an vui, 
chân thật, khiêm nhường và những lời làm cho 
người được lợi ích. 

Nữ thí chủ lại hỏi: 

- Âm thanh thiền làm sao nghe? 

Thiền sư Vô Đức đáp: 

- Âm thanh thiền chính là chuyển hóa tất cả 
âm thanh thành âm thanh vi diệu, như tiếng chửi 
mắng chuyển thành tiếng yêu thương, tiếng chê 
bai chuyển thành tiếng khuyên bảo, cho đến tất cả 
tiếng khóc la, tiếng thô xấu, cô cũng đừng lưu tâm. 
Đó chính là âm thanh thiền. 

Nữ thí chủ lại hỏi: 

- Việc thiền làm thế nào? 

Thiền sư Vô Đức nói: 

- Việc thiền chính là thực hành bố thí, hoặc 
cứu giúp mọi người, những việc làm chân chánh 
phù hợp với Phật pháp. 

Nữ thí chủ lại hỏi thêm: 

- Tâm thiền ứng dụng làm sao? 

Thiền sư Vô Đức nói: 


là 4 


- Tâm thiền chính là tâm nhất như của tôi và 
cô, tâm phàm thánh không hai, tâm bao dung 
không ngại, tâm làm lợi ích tất cả. 

Từ đó, nữ thí chủ hoàn toàn sửa đổi tâm 
tính kiêu ngạo của mình, không còn khoe khoang 
giàu có, hay tự cao về vẻ đẹp. Ở trước mọi người 
cô luôn khiêm nhường từ tốn, đối với thân bằng 
quyến thuộc rất quan tâm lo lắng. Không bao lâu 
cô được mọi người khen là nữ thí chủ đáng yêu 
quý nhất! 


Lời bình: 

Thiên chẳng phải là lý luận. Thiên là trong 
đời sông. Trong đời sông có thiên thì sẽ có sức 
mạnh vô cùng kì diệu, được mọi người tôn kính, 


khắp nơi đều quý trọng. Có thiên thì tương lai đời 
người ở đâu cũng được lợi ích! 


118 


38. THIÊN SƯ ĐIÊU KHÒA VÀ BẠCH CƯ DỊ 


Một hôm, đại văn hào Bạch Cư Dị đếnviễng 
thăm Thiền sư Điểu Khòa Đạo Lâm, ông trông 
thấy Thiền sư đang ngồi trên cành cây bên cạnh 
một tổ chim Khách, liền nói: 

- Thiền sư! Ngài ngồi ở trên đó nguy hiểm 


lắm! 
Thiên sư đáp: 





119 


Bạch Cư Dị nghe xong, không chấp nhận 
nói: 

- Hạ quan là viên chức trọng yếu của 
đươngtriều thì có gì nguy hiểm? 

Thiền sư nói: 

- Củi lửa gần nhau dễ bốc cháy, sao lại nói 
là không nguy hiểm? Chốn quan trường thăng 
trầm bắp bênh, tranh đấu xung đột, sự nguy hiểm 
luôn ở trước mắt. 

Bạch Cư Dị dường như có lãnh ngộ, liền 
thưa hỏi: 

- Thế nào là đại ý Phật pháp? 

Thiền sư đáp: 


HH án Đố TE 
X ?t  ÍÍ 


Chư ác mạc tác, 

Chúng thiện phụng hành! 
Dịch: 

Chớ làm các việc ác, 
Vâng làm các việc lành! 


Bạch Cư Dị nghĩ rằng Thiền sư sẽ khai thị 
cho mình đạo lý uyên thâm, nào ngờ lại là lời nói 
bình thường như thế. Ông thất vọng nói: 

- Đạo lý này đứa bé ba tuổi cũng biết! 

Thiền sư nói: 

- Tuy đứa bé ba tuổi nói được, nhưng ông 
già tám mươi tuổi làm không xong. 


120 


Lời bình: 


Bài kệ này là do bảy vị Phật truyên lại, tuy ý 
nghĩa bình thường đơn giản, nhưng có mấy ai làm 
được? Nếu mọi người không khởi nghĩ làm việc ác, 
luôn tích cực thực hành những điêulành, thì trên 
nhân gian này chốn nào còn điêu tà ác? Trong xã 
hội này nơi nào chẳng tràn đây lòng yêu thương 
và vui vẻ? Bạch Cư Dị khi nghe lời nói của Thiên 
sư, hoàn toàn sửa đổi thái độ kêu ngạo tự cao tự 
đạicủa mình. 


121 


39. XIN TRÒNG CON MÁT 


sà. 
Bụ, 


K3 dc XS R#: 
ct Si, Áo le, CỤ 


- 
- : 





giờ # Ốc s R 
ï.ắc k-: á. 





Thiền sư Vân Nham ngồi đan giày cỏ, Thiền 
sư Động Sơn từ ngoài đi vào trông thây, nói: : 
- Bạch thây! Con có thê xin thây một món đô 


được không? 
122 


Thiền sư Vân Nham đáp: 

- Ông hãy nói xeml 

Động Sơn không khách sáo nói: 

- Con muốn xin tròng con mắt của thầy. 

Thiền sư Vân Nham bình thản, nói: 

- Xin tròng con mắt phải không? Còn tròng 
con mắt của ông đâu? 

Động Sơn nói: 

- Con chưa có tròng con mắt! 

Thiền sư Vân Nham mỉm cười, nói: 

- Nếu ông có tròng con mắt thì đặtnó ở đâu? 

Động Sơn lặng thịnh. 

Thiền sư Vân Nham khi ấy rất nghiêm túc, 
nói: 

- Ta nghĩ ông muốn xin tròng con mắt, thì 
chẳng phải là tròng con mắt của ta mà là tròng 
con mắt của ông? 

Thiền sư Động Sơn đổi giọng nói: 

- Thật ra con không phải xin tròng mắt. 

Thiền sư Vân Nham không chấp nhận cách 
nói chuyện mâu thuẫn này, liền hét lớn một tiếng, 
nói: 

- Ông đi ra cho tal 

Thiền sư Động Sơn vẫn điềm tĩnh và thành 
khẩn nói: 

- Con đi ra cũng được, nhưng con chưa có 
tròng con mắt, nên chẳng nhìn rõ con đường phía 
trước. 

Thiền sư Vân Nham sờ tay lên ngực, nói: 


123 


- Cái này chẳng phải là cho ông từ sớm rồi 
sao? Còn bảo là nhìn chăng thấy - 
Ngay đây Thiên sư Động Sơn liên tỉnh ngộ. 


Lời bình: 

Thiên sư Động Sơn đến người khác xin 
tròng mắt, đây là việc làm rất quái lạ. Dù tài trí như 
Thiên sư Vân Nham, nhưng lúc đầu cũng nói là 
tròng con mắt của ông đang nằm ở trên mặt, vì 
sao đi xin người khác làm gì? Cuối cùng biết Động 
Sơn chẳng phải xin con mắt thịt, Thiên sư Vân 
Nham liên chỉ ra con mắt đạo tối thượng, 
ĐộngSơnmới được khế ngộ. 

Con mắt thịt là để nhìn muôn vật dài ngắn, 
vuông tròn, xanh vàng, đỏ trắng ở thế gian, chỉ 
nhận thấy các hiện tượng sinh diệt ở bên ngoài. 
Con mắt tâm mới có thể nhìn thấu đượcbản thể 
của vạn vật ở trong vũ trụ, đây mới là cái nhìn 
trùm khắp, trong và ngoài nhất như. Chẳng trách 
Động Sơn tuy có mắt thịt, nhưng nhìn không rõ 
được con đường phía trước. Con đường này, là 
Bản lai diện mục của mình, là mục tiêu thành Phật 
tác TỔ. Thế nên, Thiên sư Vân Nham chỉ ra diệu 
dụng của mắt tâm, khiến cho Động Sơn được tỉnh 
ngộ. 


124 


40. ĐÓNG CỬA LẠI GIÙM 


Vào một đêm nọ có tên trộm 
độtnhậpvàongôi chùa để ăn cắp đồ đạc, nhưng 
lục lọi khắp nơi mà tìm chẳng được vật nào có giá 
trị để lấy, nên đành phải rút lui. Lúc hắn chuẩn bị 
rút lui, Thiền sư Vô Tướng nằm ở trên giường mở 
miệng nói: 

- Này anh bạn! Khi đi ra tiện tay đóng cửa lại 
giùm! 





Tên trộm ngắn người, liền nói: 


125 


- Thì ra ông lười biếng như thế, ngay cả 
cánh cửa cũng nhờ người khác đóng lại, hèn chỉ 
trong chùa không có vật gì đáng giá. 

Thiền sư Vô Tướng nói: 

- Anh bạn này thật là quá đáng, không lễ lão 
già như ta mỗi ngày khổ cực kiếm tiền sắm đồ cho 
anh trộm lấy sao? 

Tên trộm gặp phải vị hòa thượng này, thật là 
hết cách. 


Lời bình: 


Chẳng phải Thiên sư không có đồđạc mà có 
cả một kho báu vô tận, người khác không thể nào 
trộm lầy được. Người ở thế gian chỉ biết gom góp 
của cải, có người vì tiên mà chết, vì của mà phiên 
não. Nếu người có tiên thì kẻ trộm có buông tha 
hay không? Đâu bằng có kho báu trí tuệ vô hạn 
trong ngôi nhà bản tính của mình, thì lo sợ gì 
người khác trộm lẫy? 


126 


41. KHÔNG GIỮ TÂM BÌNH THƯỜNG 


Có một học tăng đi đến pháp đườngcầu xin 
Thiền sư chỉ dạy: 

- Bạch thầy! Con luôn thức khuya dậy sớm 
ngồi thiền, tụng kinh, tâm không tạp niệm, so với 
những người bạn đồng tu thì không ai tinh tấn hơn 
con, nhưng tại sao con vẫn không có cách gì khai 


sen mờ gA há “À 


ET- E4 Tả pưyết, 


>M 





127 


ngộ? 

Thiền sư liền đưa cái bình và một nắm muối 
cho học tăng, bảo: 

- Con rót nước đầy bình, rồi bỏ nắm muối 
vào, làm cho nó tan hết thì có thể khai ngộ tức thì! 

Học tăng làm theo lời Thiền sư chỉ dạy, một 
lúc sau chạy vào nói: 

- Miệng bình quá nhỏ, cho nắm muối vào nó 
không tan, lấy chiếc đũa quậy cũng không được, 
con không có cách gì khai ngộ. 

Thiền sư cầm cái bình trút bớt nước rồi lắc 
mẫy cái, muối tự nhiên tan hết. Thiền sư ân cần 
nói: 

- Suốt ngày tu tập một cách gò ép, không 
giữ tâm bình thường, cũng giống như cái bình 
chứa đầy nước, lắc không động, quậy không 
được, như thế làm sao muối tan đây? Làm sao 
mới có thể khai ngộ? 

Học tăng nói: 

- Lẽ nào không tu tập mà có thể khai ngộ 
chăng? 

Thiền sư đáp: 

- Việc tu hành như người đánh đàn, dây đàn 
căng quá thì sẽ bị đứt, dây đànchùng quá thì khảy 
không ra tiếng. Tâm trung đạo bình thường mới là 
nền tảng ngộ đạo. 

Học tăng liền lãnh hội. 


Lời bình: 


128 


Việc ở thế gian, không phải chấp một chiêu 
mà có thể tiễn bộ, đọc Tử Thư nhưng không ứng 
dụng một cách linh hoạt thì không có lợi ích. Dành 
một chút không gian cho mình chuyền thân, chừa 
một ít thời gian cho mình suy nghĩ, không nên gấp 
không nên hoãn, không căng quá không chùng 
quá, đó chính là cửa vào đạo. 


129 


42. CHỖ NÀO KHÔNG CÓ PHẬT 





Một hôm, có vị Thiền sư cùng chúng tăng 
tụng kinh trên điện Phật, bỗng nhiên ho ra một cục 
đàm, Ngài liền khạc lên tượng Phật. Vị sư hương 
đăng (người trông coi điện Phật) trông thấy liền 
trách: 

- Lẽ nào lại như thế! Sao có thể khạc đàm 
lên tượng Phật? 


130 


Thiền sư lại ho ra một cục đàm nữa, rồi nói 
với vị hương đăng: 

- Ông hãy chỉ cho tôi trong hư không chỗ 
nào không có Phật? Hiện tại tôi còn khạc một cục 
đàm nữa, xin hỏi chỗ nào không có Phật? 


Lời bình: 

Vị Thiên sư khạc đàm này, đã ngộ được đạo 
lý “Phật tính trùm khắp cả hư không, pháp thân 
tràn đây cả vũ trụ”. Vị hương đăng trách Thiên sư 
khạc đàm lên tượng Phật, là tự cho mình tôn kính 
đối với Phật. Thật ra, vị hương đăng không hiểu 
biết thế nào là Phật. Bởi vì pháp thân Phật trùm 
khắp cả hư không, tràn đây cả pháp giới, cho nên 
vị Thiền sư nói: Xin ông cho tôi biết chỗ nào 
không có Phật?” Vị hương đăng có thể giải đáp 
được câu hỏi đó chăng? Nếu giải đáp không được, 
thì chưa ngộ đạo. Nếu như ngộ đạo, thì nghe câu 
hỏi như thế, trí tuệ và thiên cơ(1) của ông cũng do 
đây càng thêm tăng trưởng. 


(1) Thiền cơ: Cơ yếu thiền pháp có thể làm cho người 
khác tỉnh ngộ. 


131 


43. TÍNH NÓNG TRỜI SINH 


Thiền sư Bàn Khuê nói pháp không chỉ đơn 
giản dễ hiểu, mà thường hay kết thúc sớm để 
dành thời giờ cho người nghe nêu ra vấn đề thưa 
hỏi, Ngài liền giải thích cho họ một cách rõ ràng. 
Vì thế, Phật tử mộ đạo ở khắp nơi tìm đến cầu 
học rất đông. 

Một hôm, có một Phật tử hỏi Ngài: 


8 kem 
mủ 






' 


PP Eha hình sứ: 





132 


- Con trời sinh hay nóng giận, không biết 
phải sửa đổi thế nào? 

Thiền sư Bàn Khuê nói: 

- Tính nóng trời sinh nó ở đâu? Ông hãy 
đem ra xem, ta sẽ giúp ông sửa đồi. 

Phật tử nói: 

- Hiện tại thì không có, nhưng khi sự việc 
xảy đến thì tính nóng trời sinh đó mới bộc phát ra. 

Thiền sư Bàn Khuê nói: 

- Nếu hiện tại không có, mà do tình huống 
ngẫu nhiên nào đó xảy ra mới có, tức là khi ông 
cùng với người khác tranh chấp thì mới phát sinh 
nóng giận. Như vậy, sự nóng giận là do chính ông 
tạo ra, sao lại nói là do trời sinh. Đem lỗi lầm đó 
đồ hết cho cha mẹ, thật là không công bằng. 

Vị Phật tử nghe được lời chỉ dạy này, từ đó 
không còn nóng giận nữa. 


Lời bình: 

Trên thế gian này không có vật nào do trời 
sinh, tắt cả đêu do nhân duyên tụ họp mà sinh ra. 
Bản tính của chúng ta chứa đủ các pháp thiện ác, 
cho nên nói: “lâm sinh thì các pháp sinh, tâm diệt 
thì các pháp diệt.” Bất cứ người nào, chỉ cần có 
tâm hướng thiện, thì không có thói xấu nào mà 
sửa không được. 


133 


44. LÀ TÀ HAY CHÁNH 


Lúc Thiền sư Tiệm Nguyên Trọng Hưng làm 
thị giả cho Thiên sư Đạo Ngô, có một lân bưng trà 
dâng thây, Thiên sử Đạo Ngô liên chỉ vào tách trà, 
nói: 


- Là tà hay chánh? _ : 
Trọng Hưng ởi đên gân Thiên sư Đạo Ngô, 


+#4ltÄ; xp ƒ4PẤt 
4 1“ipÐfR 





mặt đối mặt nhưng hoàn toàn không nói một câu. 


134 


Thiền sư Đạo Ngô nói: 

- Tà thì đều là tà, chánh thì đều là chánh. 

Trọng Hưng lắc đầu để bày tỏ ý kiến: 

- Con không cho là như thế! 

Thiền sự Đạo Ngô hỏi: 

- Cách nhìn của ông thế nào? 

Trọng Hưng liền giựt lấy tách trà trong tay 
của Đạo Ngô, lớn tiếng hỏi: 

- Là tà hay chánh? 

Thiền sư Đạo Ngô vỗ tay cười, nói: 

- Ông chẳng hỗ thẹn là thị giả của ta. 

Trọng Hưng liền đảnh lễ Thiền sư Đạo Ngô. 


Lời bình: 

Đạo lý bên trong câu “Là tà hay chánh” của 
Thiên sư Đạo Ngô chỉ dạy, có thể nói: “Người tà 
nói pháp chánh, pháp chánh cũng thành tà; người 
chánh nói pháp tà, pháp tà cũng thành chánh.” Có 
một số người thường ngày giảng đạo thao thao, 
nhưng lại phá hoại lòng tin của người khác; có 
những người ưa đánh hay chửi, nhưng lại làm cho 
người khác thành tựu đạo nghiệp. Một ông thây 
thuốc giỏi khéo chữa bệnh cho người, dù là thạch 
tính hoặc chất độc đêu trở thành thuốc hay. Vì vậy 
nói: “Tà thì đều là tà, chánh thì đều là chánh.” 

Thiên sư Trọng Hưng đã hiểu trong vũ trụ 
“Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên 
diệt.” Khi thể hội được điêu này thì chẳng chấp 
đoạn, cũng chẳng chắp thường, lúc đó tất cả đều 
là chánh. Nếu đem vật đang cầm ở trong tay, mà 


135 


chấp có chấp không thì đêu là tà. Thế nên, Thiên 
sư Trọng Hưng đem chỗ thấy của mình hỏi lại 
thầy, Thiên sư Đạo Ngô nghe xong rất vui vẻ khen 
ngợi, cuối cùng hai thây trò đều khé hợp với nhau. 


136 


45. KHÔNG ĐƯỢC LÀM THÀY 


Thiền sư Tùng Duyệt Đâu Suất thầm đến 
tham học với Thiền sư Thanh Tố, trong lòng rất 
kính trọng Ngài. Có lần, Thiền sư Tùng Duyệt 
mang những trái vải đến bên cửa số thất của 
Thiền sư Thanh Tố, rồi cung kính nói: 

- Trưởng lão! Đây là trái cây từ quê nhà 
Giang Tây đem đến, kính mời trưởng lão dùng! 





157 


Thiền sư Thanh Tố rất hoan hỷ đón nhận, 
xúc động nói: 

- Từ khi tiên sư viên tịch, đã lâu rồi không 
được ăn trái này. 

Tùng Duyệt hỏi: 

- Tiên sư của trưởng lão tên gì? 

Thiền sư Thanh Tố đáp: 

- Tên là Thiền sư Từ Minh. Tôi ở trong pháp 
hội của Ngài làm chức sự cỏn con ngót mười ba 
năm. 

Tùng Duyệt rất kinh ngạc, khen ngợi rằng: 

- Mười ba năm kham nhẫn gánh vác chức 
sự, chẳng phải là đạt được đạo rồi sao? 

Nói xong, Tùng Duyệt dâng hết số trái vải 
cúng dường cho trưởng lão Thanh Tố. 

Thiền sư Thanh Tố hết sức cảm kích, nói: 

- Bởi tôi phước mỏng, tiên sư thọ ký chẳng 
được truyền dạy cho người, nay thấy ông thành 
tâm cung kính như thế, vì nhân duyên những trái 
vải này, đành trái với lời thọ ký của tiên sư. Ông 
hãy nói những sở đắc của ông cho tôi nghe xeml 

Tùng Duyệt nói tường tận những chỗ thể 
nghiệm của mình. 

Thiền sư Thanh Tố khai thị: 

- Trên thế gian Phật và ma cùng chung lẫn 
với nhau, lúc buông xuống cuối cùng thì phải vào 
Phật, chẳng phải vào ma. 

Thiền sư Tùng Duyệt được ấn khả xong, 
Thiền sư Thanh Tố lại căn dặn: 


138 


- Hôm nay ta điểm phá cho ông, để ông 
được đại tự tại, nhưng quyết không thể nói là kế 
thừa ta. Thiền sư Chơn Tịnh Khắc Văn mới là thầy 
của ông. 


Lời bình: 

“Muốn học Phật đạo, trước phải kết duyên.” 
Từ nhân duyên cúng dường trái vải, liên có thể 
ngộ đạo. Phật pháp là phải thành tâm cung kính 
mà câu. Thiên sư Tùng Duyệt rắt cung kính đối với 
các bậc tiền bối, nên mới được ngộ đạo. Người 
xưa nhận một bữa cơm của ai là nhớ suốt đời 
không quên, cũng như Thiên sư Thanh Tố được 
cúng dường những trái vải, nên sẵn lòng khai mở 
mắt tâm cho người. Đây là nói lên sự cảm ơn vì có 
duyên với nhau. Thiên sư Thanh Tố nói: “Không 
thê kế thừa ta, nên kế thừa Thiên sư Chơn Tịnh 
Khắc Văn.” Vì thây trò tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ 
lẫn nhau, đó cũng là câu chuyện hay trong chốn 
thiên môn. 


139 


46. CHẲNG BIÉT 


z” 


á.- 4X\XXM 4ự 





Triều Tống có tướng quân Tào Hàn, sau khi 
đánh dẹp kẻ xâm lược ở phương Nam, ông ởi 
ngang qua chùa Viên Thông ở Lô Sơn. Tăng 
chúng trong chùa biết binh lính của Tào Hàn tác 
phong và kỷ luật không tốt, nên đã lần lượt lẫn 
trốn khắp nơi, chỉ có trụ trì là Thiền sư Duyên Đức 
ngồi ngay ngắn bắt động trong pháp đường. Tào 
Hàn vừa đến liền gọi um sùm, nhưng Ngài lờ đi 


140 


không đáp, thậm chí cũng không thèm ngó ngàng 
gì đến, nên đã làm cho tâm tự cao của người anh 
hùng Tào Hàn bị tổn thương, do vậy mà ông tức 
giận, nói: 

- Binh lính của tôi đi ngang qua đoạn đường 
này, chỉ muốn tá túc trong chùa của thây, để các 
binh sĩ nghỉ ngơi một chút, vì sao thầy không có 
một lời chào hỏi? Thầy dám quá đáng như thế, lẽ 
nào thầy không biết người đứng trước mặt là một 
tướng quân giết người không chớp mắt sao? 

Thiền sư Duyên Đức mở mắt bình thản, 
đáp: 

- Một người lính đứng trước tượng Phật la 
hét vô lễ như thế, lẽ nào ông không sợ nhân quả 
báo ứng sao? 

Tào Hàn liền quát tháo: 

- Cái gì là nhân quả báo ứng với chẳng báo 
ứng, lẽ nào thầy không sợ chết sao? 

Thiền sư Duyên Đức cũng cao giọng nói: 

- Lẽ nào ông không biết người ngồi trước 
mặt là một Thiền tăng không sợ chết sao? Tào 
Hàn rất kinh ngạc trước sự gan dạ của Thiền sư, 
đồng thời cũng bị định lực của Thiền sư thu phục, 
ông hỏi: 

- Ngôi chùa lớn như thế này, chỉ có một 
mình thầy ở sao, còn những người khác đâu? 

Thiền sư Duyên Đức nói: 

- Chỉ cần đánh trống thì mọi người liền trở 


141 


Tào Hàn dùng sức mạnh đánh trống, tiếng 
trống đã ngưng lâu, nhưng chẳng thấy ai xuất 
hiện. 

Tào Hàn không vui nói: 

- Đã đánh trống rồi, sao vẫn không thấy ai 
trở về? 

Thiền sư Duyên Đức ung dung nói: 

- Bởi vì lúc ông đánh trống sát khí quá nặng, 
xin hãy niệm câu Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu 
Ni Phật, rồi mới đánh một cái. 

Vì thế, Tào Hàn vừa niệm Phật vừa đánh 
trống, không bao lâu tăng chúng bỏ trốn lần lượt 
trở về. Lúc này Tào Hàn chấp tay cung kính hỏi: 

- Xin hỏi Thiền sư tên gì? 

Thiền sư vui vẻ đáp: 

- Tôi tên là Duyên Đức. 

Tào Hàn vô cùng khâm phục, liền quỳ xuống 
cầu xin rằng: 

- Hóa ra thầy là Thiền sư Duyên Đức đạo 
cao đức trọng! Thiền sư, xin thầy chỉ dạy cho con: 
Làm cách nào để được thắng lợi trong chiến 
tranh? 

Thiền sự Duyên Đức thản nhiên đáp: 

- Chẳng biết. 


Lời bình: 

Từ xưa đến nay, mỗi khi xã hội loạn lạc, đều 
có những vị đại đức gìn giữ đạo tràng, nguyện 
sống chết với đạo tràng. Giống như Thiên sư 
Duyên Đức là người dũng cảm, từ bị và trí tuệ. 


142 


Giữa cuộc chiến tranh loạn lạc mà không rời bỏ là 
dũng, bảo người niệm Phật là từ, tùy theo tình 
huống trả lời là trí. Đặc biệt khi hỏi cách dành 
thắng lợi trong chiến tranh thì Ngài lại đáp: “Chẳng 
biết.” Thật là bậc đại đức có đây đủ trí, nhân và 
dũng. Đây chẳng lẽ không phải là công dụng của 
tâm thiên? 


143 


47. CÁT LỖ TAI CỨU CHIM TRĨ 


Đời Đường, có Thiền sư Trí Thuần chuyên 
đi hành cước tham thiền. Một hôm, Ngài đang 
ngồi thiền giữa rừng vắng, chợt thấy người thợ 
săn bắn trúng một con chim trĩ. Con chim trĩ bị 
thương chạy trốn đến trước chỗ ngồi của Thiền 
sư. Thiền sư liền dùng tay áo che kín con vật nhỏ 
bé, để bảo vệ nó thoát khỏi sự nguy hiểm chết 
chóc. Ngay sau đó, người thợ săn tìm đến Thiền 







| _' di ii, 
tổ 


*. 


- Âh tr km bái Tất Am 145) 


TU 1 
—: re Xi 


Hit! geay 
HH : 


144 


sư đòi lại chim trĩ: 

- Thiền sư! Hãy trả lại con chim trĩ mà tôi 
bắn trúng! 

Thiền sư với tính nhẫn nại và lòng từ vô hạn 
khuyên người thợ săn: 

- Nó cũng là một mạng sống, hãy tha cho nó 
đi 

- Ngài nên biết, con chim trĩ đó là một bữa 
ăn của tôi! 

Người thợ săn cứ mãi làm khó, nên Thiền 
sư không còn cách nào hơn, liền lẫy ra con dao 
nhỏ thường mang theo khi đi hành cước, tự cắt 
hai lỗ tai của mình đưa cho người thợ săn tham 
lam, nói: 

- Hai lỗ tai này đền bù con chim trĩ kia có đủ 
hay không, ông hãy cầm lấy mà nấu ăn đi. 

Người thợ săn hết sức kinh hãi, cuối cùng 
giác ngộ được nghề đi săn giết hại các loài là việc 
làm rất tàn nhẫn. 


Lời bình: 

Vì cứu giúp muôn loài, nên không tiếc cắt bỏ 
thân thể của mình. Đó chính là phẩm chất đạo đức 
“chỉ muốn giúp chúng sinh được thoát khổ, không 
mong câu an vui cho bản thân.” Và đây cũng là 
biêu hiện cụ thể lòng từ bi của Thiên sư Trí Thuấn. 
Làm một thiên giả, chẳng phải là trốn tránh xã hội 
và xa lìa tất cả mọi người, mà sự tích cực của 
Thiên giả là luôn nỗ lực xả mình cứu người. Từ 
việc cắt lỗ tai cứu chim trĩ của Thiên sư Trí Thuần, 


145 


có thê thẫy được nét tiêu biểu đặc sắc trong chốn 
thiên môn. 


146 


48. HÒI HƯỚNG 


s\ É c.ð di at. đi LỂ $ #3. k,rP Ỷ u: 





Có một anh nông phu, cầu xin Thiền sư Vô 
Tướng đến nhà tụng kinh để cầu siêu cho người 
vợ của mình mới chết. Tụng kinh vừa xong, anh 
nông phu hỏi: 

- Thiền sư! Xin Ngài cho biết, sau thời kinh 
này vợ của con hưởng được bao nhiêu lợi ích? 

Thiền sư Vô Tướng dựa theo thực tế đáp: 

- Đương nhiên! Phật pháp như chiếc thuyền 
từ cứu vớt tất cả chúng sinh, như ánh sáng mặt 
trời chiếu soi khắp muôn vật. Lễ cầu siêu này 


147 


không chỉ riêng vợ của anh hưởng được lợi ích, 
cho đến tất cả chúng sinh hữu tình cũng đều 
hưởng được lợi ích. 

Anh nông phu không hài lòng, nói: 

- Nhưng vợ của con rất yếu đuối, những 
chúng sinh khác sẽ chiếm lấy những cơ hội tốt 
của nàng, có thể giành hết những công đức mà 
Ngài cầu cho nàng. Xin Ngài chỉ cầu nguyện riêng 
cho vợ của con thôi, không cần hồi hướng cho 
những chúng sinh khác. 

Thiền sư Vô Tướng thương xót sự ích kỷ 
hẹp hòi của anh nông phu, nên từ bi chỉ dạy: 

- Hồi hướng công đức của mình đến người 
khác, làm cho mỗi chúng sinh đều hưởng được lợi 
ích, đó là pháp môn tu trì rất có lợi. Hồi hướng 
gồm có: Hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, 
hồi điều nhỏ hướng điều lớn. Như ánh sáng không 
phải chỉ chiếu soi riêng một người, mà nó có thể 
chiếu soi rất nhiều người. Cũng giống như vằng 
thái dương trên trời, vạn vật đều nhờ nó soi sáng, 
từ đó một hạt giống có thể sinh ra muôn ngàn quả 
trái. Ông cũng nên phát tâm thắp sáng ngọn nên 
của mình, rôi đem mỗi sang muôn ngàn ngọn nến 
khác, thì ánh sáng sẽ tăng lên gấp muôn ngàn lần, 
nhưng ánh sáng ngọn nên của ông cũng không hề 
bị giảm đi. Nếu mỗi người đều có quan niệm như 
thế, thì chiếc thân nhỏ bé của chúng ta cũng có 
thể hồi hướng đến muôn vạn ngàn người, tất cả 
đều hưởng được vô vàn công đức, cớ sao chẳng 


148 


làm? Vì vậy, Phật tử chúng ta nên đối xử bình 
đẳng với tất cả chúng sinhl 

Anh nông phu vẫn cố chấp nói: 

- Ý nghĩa này rất hay, nhưng xin Thiền sư 
phá lệ lần này. Có lão Triệu ở cạnh nhà con, ông 
ây luôn ức hiếp và hãm hại con. Ngài có thể hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, nhưng trừ ông ấy ra 
đi. 

Thiền sư Vô Tướng dùng giọng nghiêm 
khắc nói: 

- Đã là tất cả, vì sao lại còn trừ? 

Anh nông phu mờ mịt, giống như người bị 
rơi mất thứ gì đó vậy? 


Lời bình: 

Tính hẹp hòi, so đo, ích kỷ của con người, 
có thể hoàn toàn thấy rõ nơi anh nông phu này. 
Luôn muốn mình được vui sướng thuận lợi, mặc 
cho người khác sống chết ra sao? Hầu như họ 
không cân biết người khác đang gặp cảnh khó 
khăn gì, miễn sao riêng mình hưởng được nhiều 
lợi ích. Như luận vê ở đời, có hai mặt sự và lý. 
Trên sự tướng thì có nhiêu ít, có khác biệt, nhưng 
trong đạo lý thì không có nhiều ít, không có khác 
biệt, tất cả đều bình đẳng. Giống như thắp lên 
ngọn đèn trong nhà tối, thì cả nhà được soi sáng, 
đâu chỉ riêng soi sáng vật này mà không soi sáng 
vật kia? Người hiễu biết tắt cả, mới có được tắt cả. 
Buông xả một chính là buông xả tất cả. Buông xả 
tắt cả, thì cuộc sống chúng ta có được gì? 


149 


49. THẬT GIẢ NÓI DÓI 


Có một lần, Thiền sư Đạo Quang hỏi Thiền 
sư Đại Châu Huệ Hải: 

- Thiền sư! Bình thường Ngài dùng tâm nào 
để dụng công tu tập? 

Đại Châu đáp: 

- Lão tăng không tâm có thể dụng, không 
đạo có thể tu. 


.Ê -+ l6 Z1. .x 
nk: TE. tì ¿21 “Ế 





&-1 
Ra, 





Đạo Quang nói: 


150 


- Đã không tâm có thể dụng, không đạo có 
thể tu, tại sao mỗi ngày phải nhóm chúng khuyên 
người học đạo tham thiền? 

Đại Châu đáp: 

- Lão tăng tôi trên không có miếng ngói, 
dưới không có đất cắm dùi thì đâu có chỗ nào để 
nhóm họp chúng? 

Đạo Quang nói: 

- Sự thật mỗi ngày, Ngài đều nhóm chúng 
luận đạo, lẽ nào đó chẳng phải là nói pháp độ 
chúng? 

Đại Châu đáp: 

- Xin ông chớ có đổ oan cho tôi, một câu nói 
tôi đều không thể nói, thì luận đạo thế nào? Ngay 
bản thân tôi cũng không chăm sóc được cho 
mình, ông sao có thể nói là tôi tiếp độ chúng? 

Đạo Quang nói: 

- Thiền sư ! Ngài vừa nói dối rồi. 

Đại Châu nói: 

- Lão tăng ngay cả cái lưỡi cũng không, thì 
nói dối thế nào được? 

Đạo Quang hỏi: 

- Chẳng lẽ sự tồn tại giữa tôi và Ngài, khí thế 
gian(1) và hữu tình thế gian(2), việc tham thiền nói 
pháp, tất cả đều là giả sao? 

Đại Châu đáp: 

- Đều là thật! 

Đạo Quang hỏi: 

- Đã là thật, tại sao Ngài phủ định hết? 

Đại Châu đáp: 


151 


- Giả cũng phủ định, thật cũng phủ định! 
Đạo Quang liên đại ngộ. 


Lời bình: 

Nói đến chân lý có khi từ khẳng định mà 
nhận biết, nhưng có khi lại từ phủ định mà nhận 
biết. Như Bát Nhã Tâm Kinh ghi: “Sắc tức là 
không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như thế.” Đây chính là từ khẳng định mà 
nhận biết nhân sinh và thế gian. 

Bát Nhã Tâm Kinh lại ghi: “ Không mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp.” Đây chính là từ phủ định mà nhận biết 
nhân sinh và thế gian. Thiên sư Đại Châu Huệ Hải 
đã phủ định tất cả những ngôn ngữ văn tự trong 
sáng, đó không phải là lời nói dối. Bởi vì, phủ định 
tắt cả mới là khẳng định tắt cả. 

(1) Khí thế gian: Thế giới nơi chúng sinh đang ở, núi sông, đất 
đai,... 


(2) Hữu tình thế gian: Tắt cả chúng sinh đang hiện hữu trên thế 
gian này. 


152 


50. CỎ CÂY ĐỀU THÀNH PHẬT 


lử, ` 





Thiền sư Chơn Quán người Nhật Bản, ban 
đầu nghiên cứu giáo nghĩa tông Thiên Thai sáu 
năm, sau lại chuyển sang học thiền bảy năm. Vì 
dốc lòng tầm sư học đạo, mong được minh tâm 
kiến tính, tìm ra Bản lai diện mục của chính mình, 
cho nên Ngài đã mang đãy đi khắp các danh sơn 


153 


tùng lâm ở Trung Quốc, tham thoại đầu, tập thiền 
định, trải qua ròng rã mười hai năm. 

Sau hai mươi năm trong chốn thiền môn, 
cuối cùng Ngài đã nhận được tin tức của mình. Do 
đó, Ngài sửa soạn hành trang trở về nước và 
hoằng dương thiền pháp ở các nơi Đông Đô, Nại 
Lương v.v... Học giả khắp nơi tìm đến tham thiền 
học đạo rất đông, họ đem những vấn đề khó khăn 
để hỏi Ngài, như: 

1. Cái gì là Bản lai diện mục của mình? 

2. Đại ý của tổ sư Đạt Ma từ Tây sang là gì? 

3. Có người hỏi Thiền sư Triệu Châu con 
chó có Phật tính không? Thiền sư Triệu Châu khi 
thì nói có, lúc lại đáp không. Rốt cuộc là có hay 
không? 

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng Thiền 
sư Chơn Quán đều nhắm mắt không trả lời. Cũng 
có người biết Thiền sư Chơn Quán không muôn 
bàn luận công án thiền với ai, bởi vì đối với công 
án thiền mà đem ra bàn luận thì không thể nào có 
được sự lợi ích chân thật. 

Một hôm, có pháp sư Đạo Văn là học giả 
tông Thiên Thai, tuổi ngoài năm mươi, nghiên cứu 
giáo nghĩa tông Thiên Thai hơn ba mươi năm, vì 
ngưỡng mộ danh đức của Ngài nên tìm đến, rất 
thành khẩn hỏi: 

- Con từ nhỏ nghiên cứu tư tưởng Pháp Hoa 
của tông Thiên Thai, nhưng có một vấn đề lâu nay 
không hiểu rõ. 

Thiền sư Chơn Quán rất cởi mở nói: 


154 


- Tư tưởng Pháp Hoa của tông Thiên Thai 
rất uyên thâm rộng lớn, viên dung không ngại, nên 
trong đó có rất nhiều vấn đề mà ông chỉ có một 
vấn đề không hiểu, chẳng biết là vấn đề gì? 

Pháp sư Đạo Văn hỏi: 

- Trong Kinh Pháp Hoa ghi: “Tình và vô tình, 
đồng viên chủng trí.” Ý nghĩa câu kinh này cho 
rằng cây cối cỏ hoa đều có thể thành Phật. Xin hỏi 
Thiền sự: Cỏ cây thật có thể thành Phật không? 

Thiền sư Chơn Quán hỏi ngược lại: 

- Ba mươi năm nay, ông mãi thắc mắc cây 
cối cỏ hoa có thành Phật hay không, điều này đối 
với ông có lợi ích gì? Vấn đề ông nên quan tâm là 
làm sao mới có thể thành Phật? Ông nên khởi 
nghĩ như thế mới đúng! 

Pháp sư Đạo Văn rất kinh ngạc, nói: 

- Thật là con chưa từng nghĩ đến, xin hỏi 
con làm sao mới có thể thành Phật? 

Thiền sư Chơn Quán nói: 

- Ông nói chỉ có một vấn đề cần hỏi tôi, còn 
vân đề thứ hai thì ông hãy tự giải quyết lấy! 


Lời bình: 

Cỏ cây có thể thành Phật hay không? Đây 
chẳng phải là vẫn đề quan trọng, bởi vì tất cả vạn 
vật trong vũ trụ: đất đai, núi sông, cỏ cây đêu lưu 
xuất từ tự tính của chúng ta. Chỉ cần chúng ta 
thành Phật, thì đương nhiên tất cả cỏ cây đều 
thành Phật. Chẳng nghiên cứu cội gốc, lại truy tìm 
cành nhánh thì làm sao có thể thâm nhập thiên? 


155 


Thiên, chính là ngay đó chúng ta nhận ra 
mình, chớ chạy theo bên ngoài. 


156 


